Thuật Nói Chuyện Hãng 
Ngày 

Hoàng Xuân Việt 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đừng Già Hàm 

Đừng Làm Người Ta Ngượng 
Đừng Có Giọng "Thầy Đời" 
Đừng _Cho Mình Là "Bách Khoa Đại Từ Điển" 
Đừng Kiểu Cách 

Đừng Cướp Lời 

Đừng_Tự Quảng _Cáo 
Đừng Chỉ Trích 

Đừng _Nói Nghịch 

Đừng Nói Hành 

Đừng Nhạo Báng 

Đừng Vụng_Về 
Đừng_Thày Lay 

Đừng Làm Đòn Xóc 

Đừng _Ngốc Bậy 

Đừng _Đổi Tính Luôn 
Đừng Làm Thầy Đời 
Đừng_Thả Vịt 

Đừng _Ham Cãi Lộn 

Đừng Ham Hư Danh 
Đừng Hấp Tấp 

Đừng Quá Tâm Sự 
Đừng_Thân Mật Bậy. 

Đừng Có Giọng_"Sách Vở'" 
Đừng Nói Sai Tiếng Mẹ Đẻ 
Phải Ít Nói 

Phải Biết Nghe 

Phải Biết Khen 

Phải Hòa Hoãn 

Phải Cẩn Ngôn 








Phải Vui Vẻ 

Phải Biết Thuyết Phục 

Phải Thành Thật 

Phải Tỏ Nhân Cách Cao Thượng 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Già Hàm 


Bạn thử nghe câu chuyện sau đây: Tôi có thói quen đi thành 
thị mỗi tháng. Ngày nọ tôi đem tiền theo nhiều. Tôi thấy gần 
bến xe có bán nhiều bổ câu đẹp quá. Tôi mua một cặp về 
nuôi chơi. À! Tôi đóng cái lồng rất khéo vì tôi thường biết, bồ 
câu thích ở nơi chuồng sơn nhiều màu. Lúc ấy vợ tôi phụ 
đóng chuồng với tôi. Hai chúng tôi lấy làm sung sướng vì có 
cặp bồ câu ngộ nghĩnh. Con mái vừa đẻ được một trứng. 
Nhưng đau đớn thay, nó bị con chó "cắn chết". Đó là câu 
chuyện thật của một người lân cận với chúng tôi, có danh là 
"già hàm". Anh chỉ muốn nói với chúng tôi, con bồ câu mái 
của anh chị bị chó cắn mà anh thuyết gần ấy. Bạn thử nghe 
có mệt không? 

Thưa bạn, trong xã hội có biết bao người có tật đa ngôn như 
người lân cận này của chúng tôi. Họ mở miệng ra không 
phải nói những điều đã suy nghĩ, bổ ích, mà chỉ thích nói cho 
đã, không lúc nào để miệng "kéo da non". Họ không cần biết 
nghệ thuật nói chuyện là gì, mà sung sướng, tự đắc làm một 
cái "máy nói”. 

Người xung quanh khi gặp họ, phải mệt cả óc, ù cả tai để 
nghe họ nói hằng giờ điều mà một người khéo nói có thể nói 
trong mười phút. "Đặc sắc" của họ là gặp ai, bất kỳ lạ quen, 
có dịp là họ thuyết. Người bàn chuyện của họ có óc tinh tế, 
chú trọng lịch sự, có công chuyện gấp, có thái độ khinh rẻ 


họ, tỏ ra nhàm chán họ, bằng những cái ngáp hay giã từ. 
Mặc kệ. Họ cứ nói. Đến những nơi có người ăn học cao, ngồi 
đứng với thái độ trầm ngâm, nói năng điềm đạm, họ rộ tiếng 
lên như muốn giục bao kẻ xung quanh "nhóm chợ" với họ. 
Người ta mắc cỡ, ngượng ngùng giùm cho họ mà họ không ý 
thức được. Sống trong chỗ đông, họ không quan tâm đến 
bổn phận, mà đi cà rểu hết bạn bè này đến người thân kia 
để kể con cà con kệ Trong khi họ già hàm, điều bạn thấy nổi 
bật nơi họ, là chuyện "chuột đẻ" họ nói ra "núi chuyển 
bụng". Có khi chỉ vài ý tưởng xàm láp gì đó thôi, họ vô đề 
đại cà sa, thuật cả một lịch sử rồi phê bình, rồi than thở, rồi 
nói lại, rồi dẫn giải, rồi mới nói ra ý mình. Thứ chỉ vài tiếng 
ngăn ngắn là diễn đạt đủ. Họ chỉ cần có mặt người nghe 
thôi, có mặt để họ nói vô ý thức như cái máy. Người nghe 
nào, khi chưa quen biết họ, tưởng họ là bậc trí thức cao giỏi 
hùng biện, nhưng trong vài phút sống với họ người ta phải 
nhăn mặt nhàm chán. Người nghe muốn lánh mặt họ ư? 

Không được, họ nói cà nhằng. Họ bàn đủ thứ chỉ tiết, họ giả 
bộ hỏi, rồi cướp câu trả lời. Họ sửa soạn ra về nhưng ngồi lại, 
ra tới cửa nhưng đứng đó, lại thuyết bất tuyệt. Bạn đừng 
trông ở câu chuyện của họ có một cứu cánh nhé. Đến bàn 
chuyện với ai, họ tỏ ra lo lắng về kẻ ấy, làm người ta ngạc 
nhiên tưởng có gì quan hệ. Nhưng rồi sau cùng phải ngáp 
dài với lời nói tấp nập như thác nước của họ, và không thu 
hoạch ở họ một kết luận nào hay đẹp cả. Trong câu chuyện, 
họ cũng hay lặp đi lặp lại rằng, mình không muốn nói nhiều. 
Họ hay bảo: "Thiệt tôi buộc lòng lắm mới nói, tôi chẳng 
muốn nói nhiều vì nói chiều người ta nói mình không thật... " 


Nói vậy nhưng họ vẫn thuyết gần đứt hơi. Có nhiều người 
lịch sự, không chận lời nói của họ, họ tưởng các kẻ này mê 
say câu chuyện của họ, coi họ là tay hùng biện, nên họ tha 
hồ nói với nét mặt và điệu bộ dương dương tự đắc. 

Nực cười nữa là khi nào có nhiều nay già hàm hội lại. Đúng 
là một cái chợ. Họ gân cổ, lấy hơi không kịp để nói, tranh nói 
như ăn cướp, họ giựt lời nhau. Người này hỏi người kia, người 
kia mới hé trả lời là bị người nọ giụt lời. Người giụt lời nói vài 
tiếng là bị kẻ khác chận lại để cắt nghĩa, để phê bình, để 
chế giễu. Không biết bạn có lần nào nghe nhiều tay già hàm 
họp mặt chưa. Ai rủi nghe họ đối khẩu thì mắc mệt như sắp 
la trần. Không cần chúng tôi nói, bạn dư biết rằng, những 
người đa ngôn trong xã hội làm đối tượng cho thiên hạ Oán 
ghét, khinh chệ Những khi nói chuyện với bất kỳ ai, họ 
không sao thuyết phục được. Người nghe họ nói là một thứ 
hình phạt. Vậy muốn thuyết phục thính giả của mình xin bạn 
chịu khó đừng nói nhiều quá. hãy coi tật đa ngôn như một 
thứ bệnh dịch của uy tín và nhân cách của mình. Nó là cái lỗ 
mọt làm tiêu tan dũng khí của tâm hồn, để rồi bị kẻ khác chỉ 
phối. Bạn thử thí nghiệm đi. Khi bạn sống chung với nhiều 
người nếu bạn ít nói bạn có vẽ thinh lặng, tự nhiên bạn nghe 
con người của mình hùng dũng. lời nói của mình có "ma lực" 
lôi kéo sự chú ý của kẻ khác, còn nếu sau đó bạn nói đủ thứ 
chuyện mà nói như đê vỡ, tự nhiên bạn cảm thấy con người 
của mình yếu đuối, bẽn lẽn, không còn đủ lực dẫn dụ kẻ 
khác. Vậy từ đây, khi gặp ai để tiếp chuyện, xin bạn hãy đề 
phòng tật già hàm, mỗi khi mở miệng nên nhớ lời khuyên 
chí lý này của Lưu Hội: "Nhất ngôn bất trúng, thiên ngôn vô 


dụng: Nói trật một lời thì thuyết ngàn lời cũng vô ích". Trong 
trường hợp gặp người già hàm, bắt bạn phải nghe chuyện 
xàm láp của họ, thì bạn phải làm sao? 

bạn mạnh tiếng bảo họ câm ư? Đáng lẽ phải vậy, nhưng 
không lịch sự chút nào. Mà dù sao, cũng phải chận cái biến 
lời của họ lại, bằng không bạn tốn thì giờ vô ích, phải bực 
dọc đến mất đức yêu người. Bạn có thể trầm tĩnh, chậm 
chậm, vừa ngó ngay mắt họ vừa nói: " Xin ông hay bà... cho 
tôi có ý kiến này". Họ chắc chắn không chịu và cướp lời bạn. 
Nhưng bạn cương quyết bảo: "Ông hay bà phải như thế này 
hay thế kia". Thái độ này có thể không nên dùng với người 
tinh tế, nhưng với những kẻ già hàm, nhất định bạn phải 
dừng bằng không bạn tốn thì giờ vô ích, mà không đi đến 
kết quả nào. 

Giá khi cần thiết, hỏi họ điều gì, thì bạn hãy tinh tường sáng 
suốt, đặt vấn đề cho rõ rệt, lúc nào cũng chú ý kéo họ về 
câu trả lời mà bạn yêu cầu. Nếu bạn "đắc nhân tâm" không 
đúng chỗ, ngồi nghe họ tự do nói, thì chưa thật với bạn, sau 
cùng bạn phải thất vọng mà mất thiện cảm với họ. Điều bạn 
hỏi có khi chỉ vài tiếng là trả lời xong, họ lại lo "diễn thuyết" 
cho bạn đủ điều. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Cứ "Bổn Cũ Soạn Lại" 


Trong lúc nói chuyện, nhiều người mang tật nói đi vói lại mãi 
những điều nào đó làm cho người nghe phải bực mình. Đối 
với cuộc đời, người ta nói: "Dưới bóng mặt trời không có gì 
mới lạ". Chúng ta có thể nói, trong thứ người ấy, không có 
chuyện gì mới lạ cả. Hầu hết những điều họ thốt ra có thể 
gọi một cách vui vui là "Bổn cũ soạn lại". Người ta hay lặp 
lại, thường bởi nhiều nguyên dọ Vì nghèo nàn trí nhớ, nói rồi 
quên, nên phải nhiều lần nhắc lại để kẻ khác cảm hiểu với 
mình. Vì nhàm chán cảnh đời hiện tại, thích mơ vọng tương 
lai. Vì một nhu cầu khẩn thiết nào đó, nên phải hạ mình 
xuống van nài lòng tốt của kẻ khác. Vì cho mình là quan 
trọng, thấy mình giàu tài đức khao khát thiên hạ ngợi khen 
mình. Vì thiếu lương tri, thiếu tâm lý, nên thích nhai đi nhai 
lại một hai điều gì đó tưởng thiên hạ mê nghe, và tự đắc 
rằng mình duyên dáng trong khi nói chuyện. 

Vì quá yêu thích một ai, hay một vật nào nên người ta thấy 
cần nhắc mãi những gì có liên hệ đến đối tượng yêu của 
mình. Vì cô đơn, đau khổ, nghèo túng. Có lẽ do kinh nghiệm, 
bạn biết nhiều người hay nói mãi một vấn đề chỉ vì họ kém 
trí khôn, hoặc bởi hoàn cảnh gia đình nghèo túng, họ không 
thu trữ được nhiều kiến văn. Phạm vi hiểu biết của họ chỉ 
căn cứ trên những công ăn việc làm chật hẹp hằng ngày của 
mình, vì vậy, khi nói chuyện, họ không biết gì mới lạ để nói, 


phải bàn luôn những việc tâm thường cuộc sống của mình. 
Chúng tôi có quen được một bà lão bán kẹo đậu phông. 
Trong mười lần chúng tôi đến thăm bà là có đến bảy lần 
nghe bà nói về cách rang đậu, xào đậu với đường, cách 
nướng bánh tráng, về mùa nào kẹo đậu phộng phải đổi lúa, 
đổi dừa, phải bán bằng tiền để có lợi. Trong xã hội, có biết 
bao người hay nói chuyện như bà lão nây. 

Tật kém trí nhớ cũng làm cho nhiều người khi nói chuyện bị 
kẻ khác chê chán. Chuyện họ mới nói vài bữa trước, nói rất 
nhiều, rất lâu mà bữa nay họ lại nghiễm nhiên nói lại nữa. 
Bởi não nhớ khiếm khuyết, nên những điều họ học tập từ 
trước dần dần tiêu tan trong thời gian. Câu chuyện của họ 
do đó không được dồi dào ý tưởng. Những điều họ mới bàn, 
họ cắt nghĩa lại. Bệnh lập lại này chẳng những rất thường ở 
bậc lão thành mà cũng không ít ở những thanh niên yếu tinh 
thần, đau thần kinh, ít trí khôn, trác táng qúa độ hay dùng 
không chừng mực những món kích thích như cà phê, rượu 
mạnh. 

Không biết bạn có gặp như chúng tôi, nhiều ông lão hay chê 
thời hiện tại cuảa chúng ta và ca tụng thời dĩ vãng của mình 
đã sống không? Chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp những bậc 
cao tuổi có tỉnh thần như vậy. Tự nhiên họ có ác cảm với 
cuộc sống, mà họ đang sống có cảm tình rất nhiều với cái 
kiếp xửa xưa nào của thời họ còn măng xuân. Họ hay đem 
những chuyện xưa ra kể lể. Ít khi bạn gặp một ông lão hay 
bà lão mà không nghe họ nói hồi đó người ta không như thế 
này, trời đất, cây trái, tôm cá như thế kia, đời bây giờ tệ hơn 
hồi xưa nhiều. Và bạn nên nhớ rằng, cái thời mà khi họ còn 


xuân tráng, họ không ca ngợi gì lắm đâu. Có khi họ cũng 
chê chán lắm. Lúc về già, họ mang tâm lý "Vang bóng một 
thời". Mà không phải chỉ người già mới có tâm lý này nghe 
bạn. Hạng thanh niên cũng có nhiều người ưa khen ngợi thời 
xưa. Bạn và chúng tôi chắc có lần nói, bây giờ học sinh lười 
biếng và học kém hơn chúng ta hồi lúc bằng tuổi chúng. Có 
kẻ khác chê hiện tại, khao khát những cải cách ngày mai và 
hay nói đi nói lại những kết quả còn trong mộng. Tất cả hai 
hạng này điều làm cho thính giả bực mình. 

Sự tự ty mặc cảm có khi cũng làm cho đôi người hạ mình 
xuống thái quá để van nài lòng từ nhân của kẻ khác. Khi kẻ 
này, vì lý do nào đó không làm họ thỏa mãn được, họ lặp đi 
lặp lại mãi lời yêu cầu của mình. Thính giả trước mặt họ phải 
bực mình hơn cả người mắc nợ trước mặt chhủ nợ. 

Nhiều người hay "bổn cũ soạn lại" chỉ vì có tính khoe khoang 
thái quá. Lúc nào họ cũng muốn đời nhận mình là một người 
quan trọng và muốn cho thiên hạ biết những tài đức của 
mình. Gặp ai họ cũng hay bàn đến những thành công của họ 
về quân sự, những kết quả của họ về doanh nghiệp, những 
cấp bằng, những tác phẩm văn nghệ, những ngành văn hóa 
mà họ chuyên khảo. Các đầu đề ấy ám ảnh tâm hồn họ, nên 
hễ nói về chúng là tâm hồn họ được thỏa mãn phần nào. 
Trong nhiều cuộc hội đàm, có không ít kẻ hay trào phúng, 
hay làm trò hề mà thiếu lương tri và dốt tâm lý thính giả. Họ 
nói những điều mà họ tưởng làm kẻ khác cười vỡ bụng, 
tronh khi thính giả ngượng nghịu, thương hại tính khờ dại 
của họ, và muốn bịt giọng họ cho rồi. 

Một nguyên nhân nữa hay làm cho nhiều người có tật lập lại 


lúc nói chuyện là yêu say mê một người hay một vật nào. 
Chắc bạn nhiều lần chán ngắt một vài bè bạn hễ gặp bạn là 
bàn về người tình của họ. Có nhiều chỉ tiết bá láp của kẻ ấy, 
họ cũng đem ra nói như thuật một kỳ công. Họ thích nói đi 
nói lại về người họ yêu, là vì thự nhiên họ muốn chia sẻ nỗi 
sung sướng trong tâm hồn yêu và được yêu của mình. Song 
tiếc một nỗi họ quên rằng, con người ai cũng ưa nói về mình 
như họ, và ai cũng không thích kẻ khác bàn những việc 
không ăn thua gì đến mình vì thế thính giả không thích họ. 
Chúng tôi có biết được một bà lão rất thích những đồ cổ như 
ghế trường kỷ, mâm thau, dĩa chén, lư ô... Và một ông lão 
rất say mê chuyện Tàu. Ai gặp hai người này đều nghe họ 
bàn về những họ yêu thích. Trong xóm chúng tôi ở, thiên hạ 
không ưa mà họ không lo lắng gì. Có lần chúng tôi đến chơi 
nhà ông lão mê truyện tàu, sau khi ông thuyết cho chúng tôi 
nào Chung Vô Diệm đánh cờ với Hầu Anh, nào các anh hùng 
trong Thủy Hử, nào Đắc Kỷ với Bá Lạc Đài. Ông nói với 
chúng tôi: Nhiều người không ưa tôi, nhưng tôi thấy tôi ưa 
truyện Tàu là đủ rồi. Thật là ông Lão ngoan cố! Những người 
gặp tai nạn, tật nguyền, bệnh hoạn, gặp cảnh chia ly, đói rét 
cũng hay nói đi nói lại nguy cảnh và tâm sự của mình. Thiệt 
ra, họ không đáng trách, vì tâm hồn đau khổ của họ cần 
được chia sớt, cần nơi nương ẩn, ủy lạo. Nhưng bởi người 
đời, không mấy ai quan tâm đến tâm sự của kẻ khác, nên 
một khi họ lài nhài kể lể cõi lòng của mình, thì nhiều người 
chán ghét họ. 

Bây giờ xin bạn hãy tự xét mình, coi trong câu chuyện hàng 
ngày, bạn có tập quán "bổn cũ soạn lại" như những người 


đáng tiếc trên này không. Nếu rủi có, sinh bạn mau mau trừ 
tuyệt. Lối nói lập lại làm cho kẻ có óc sáng suốt phải khổ 
tâm. Nó làm cho kẻ khác, thấy người nói ra không biết chú 
trọng đến kẻ xung quanh mà mãi lo nghĩ đến mình. Và bởi 
cái gì nhiều quá gây chán nản, nên câu chuyện của người có 
tật lập lại làm kẻ xung quanh mất thiện cảm của họ.Trong 
xã hội, nếu bạn thường gặp những người có tật xấu này, bạn 
nên khoan hồng với họ. Phần đông họ bị cô độc, tâm hồn lúc 
nào cũng khao khát bạch lộ để được an ủi. Nếu không tốn 
thì giờ, hay không có hại, thì bạn nên nhẫn nhịn nghe họ 
giao phó cõi lòng. Bạn sẽ là người họ yêu quý cách riêng, và 
nhờ họ bạn có thể thành công trong nhiều việc. Sự nhẫn 
nhịn như thế, đã đành là thái độ lịch sự mà còn là bí quyết 
rèn luyện tâm tính cho mềm dẻo, có thể ăn chịu nhiều đau 
khổ và đủ khả năng để làm nên. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Làm Người Ta Ngượng 


Trong xã hội, thứ người hay nói về hạnh phúc của mình trước 
mặt kẻ khốn khổ quả nhiều như lá rừng. Rất có thể, họ là 
những bậc "thánh sống", những vị lão thành, những biển 
kiến thức, nhưng họ phải cái tật là không biết dùng lương tri 
của mình trong câu chuyện. Họ hay buột miệng buông nhiều 
tiếng không hợp với người nghe, khiến kẻ khác phải ngượng 
nghịu, mắc cỡ, khổ tâm. Người chạm tự ái kẻ khác, không 
những bằng lời nói của mình, mà còn bằng những nét cười, 
những điệu bộ đi theo lời nói đó. 

Khi ngồi cùng một bà lão không còn răng, họ mời bà nhai 
khô mực, và nói rằng răng của mình còn nguyên vẹn không 
có cái nào bị gãy hay sứt mẻ. Thăm viếng người cùi, rụng 
hết những lóng tay chân và ốm như mắm, họ bàn về thể 
dục, thể thao, nói rằng mình có một em, bằng tuổi người cùi 
mà thân thể rất "lực sĩ " quanh năm không biết bệnh là gì. 
Đang bàn chuyện cùng một phụ nữ có mang, họ nói về nhà 
bảo sanh, về những tin tức trong báo thuật lại những cuộc 
sinh quái thai rất rùng rợn. 

Gặp cha mẹ một học sinh ngu đần, thi mấy lần là hỏng mấy 
lần, họ đem khoe đứa cháu của họ có óc thông minh, hy 
vọng sẽ đoạt nhiều bằng đại học sau này. Họ cũng thích bàn 
về những cuộc trúng số độc đắc của kẻ nọ người kia cho 
người vừa bị ăn trộm nghe. 


Trong nhiều trường hợp, họ không có đầu óc và cặp mắt tinh 
tế, sâu sắc để hiểu người nghe của mình. Họ giao tiếp với kẻ 
khác, nói năng cùng bất cứ ai một cách tự nhiên, có khi tự 
đắc nữa. Thiệt là thứ người đáng tội nghiệp. Có người sửa tật 
xấu của mình dễ dàng. Có người rất khó sửa. 

Họ thấy mình nhiều lần, bị kẻ khác "sửa lưng", cho những lời 
cảnh cáo như tát nước vào mặt, nên cố gắng ăn nói duyên 
dáng hơn. Nhưng đến khi gặp dịp để nói, họ quên liền. 
Không biết tại sao vậy? Bản tánh ư? HễỄ nói là nói lãng xẹt, 
nói trật đề, nói không hợp tuổi tác, địa vị người nghe. Có 
nhiều khi họ tốt bụng, thương người, hiền lành lắm nhưng 
nói chơi một tiếng là nói bậy, ai nghe cũng phát ghét. 

Muốn câu chuyện của mình được duyên dáng, hấp dẫn, xin 
bạn đề phòng khiếm khuyết này. Đừng vì cao hứng, vì quá 
thân thiện, hay vì lý do gì đó mà không chọn lọc kỹ lời trước 
khi nói. Con người, kể cả những đứa thất phụ, những người 
không được dạy dỗ chu đáo về tâm đức, đều có tự ái ít 
nhiều. Cẩu thả trong việc ăn nói, có thể bạn làm cho họ đau 
khổ trong lòng và oán ghét bạn. Trong xã hội, thứ người này 
tuy ít hơn những tay già hàm, nhưng không phải là không 
có. Khi bàn chuyện với họ, vì lý do thu tâm, bạn đừng "sửa 
lưng" họ một cách chua chát. Có rất nhiều người giàu lương 
tri thiệt, nhưng không đủ quân tử, hay "chỉnh" ngay mặt 
những người đó bằng đủ thứ lý luận, đủ thứ bài học luân lý. 
Bạn đừng bắt chước thứ người thông tái rởm này. Hãy quăng 
đại với kẻ vụng ăn vụng nói. 

Họ là người đáng thương, chớ không phải đáng ăn thuạ Sống 
chung một cộng đồng nhiều kẻ chỉ trích họ, nếu bạn khoan 


hồng với họ, họ sẽ là người bạn thân với bạn, và giúp bạn 
đắc lực. Đôi khi lỡ miệng nói những lời, làm chạm tự ái kẻ 
khác, nếu muốn khỏi mất danh giá, theo chúng tôi, bạn nên 
xin lỗi liền. Đó là diệu kế. Xin lỗi như vậy, bạn tỏ ra mình có 
lương tri, biết rõ phải quấy, tỏ ra mình kính trọng người 
nghe, lúc nào cũng muốn đẹp lòng họ. Như thế mà họ không 
mến phục bạn sao được. 

Đừng vì lời nói mà gieo oán thù. Như vậy, cuộc đời sẽ bớt cô 
độc hơn. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Có Giọng "Thầy Đời" 


Bạn có biết thứ người hay làm cái mà người ta gọi là "sư 
tàng" không? Khi nói chuyện với bạn. Họ không kể gì đến 
đầu óc tinh tế và vốn kiến thức của bạn. Họ lấy làm hãnh 
diện là họ ăn nói như bậc thầy. Bạn trình bày ý kiến của bạn 
về một vấn đề, nhanh như chớp, họ chụp lời bạn, tán rộng 
lời bạn nói, họ cắt nghĩa lăng nhăng, dẫn chứng hết danh 
nhân này đến sách báo kia. Họ nghị luận, phê bình, chỉ trích 
bạn, bĩu môi chê ý kiến của bạn là chủ quan, là sai lạc. Trước 
mặt họ, bạn có cảm tưởng mình đang đứng trước một vị 
giáo sư nghiêm khắc ở trường đại học. Họ có bộ mặt ra vẻ 
oai nghiêm, mắt họ tỏ ra suy nghĩ, tay họ múa và miệng họ 
thao thao thuyết trịnh trọng như một bậc thầy đạo mạo với 
đứa học trò còn măng xuân. Họ thích quan trọng hóa những 
vấn đề bạn đưa ra, ý kiến bạn, họ bất chấp. 

Họ tự nhiên cảm thấy có bổn phận ăn nói bằng giọng kẻ cả, 
thông thái để bạn đọc theo. Có nhiều chuyện, bạn hỏi họ, có 
ý để họ nói sơ qua một chút là đủ, nhưng họ lại đưa ra mọi 
chi tiết dong dài để chứng minh. Khi nói chuyện cần đề cập 
nhiều vấn đề cho vui, nhưng với họ bạn phải thất vọng. Họ 
chụp câu hỏi hay lời bàn của bạn, rồi họ nói không cho bạn 
trả lời, họ chỉ bàn một vấn đề, tán rộng vấn đề ấy đến đỗi 
bạn bắt mệt và xin chịu họ. Không kể bạn có đồng ý với họ 
hay không, có cảm tình với họ hay không? Họ cứ đường 


đường đem giọng quả quyết, đanh thép ra chọi thẳng vào 
mặt bạn. Họ hay nói " nghe kịp không? Hiểu chưa? Có phải 
vậy không?". Họ cũng thích nói một cách rắn rỏi "như thế 
này, như thế này". Nói tắt, họ biến nơi nói chuyện thành một 
lớp học nghiên cứu những vấn đề nát óc, mà ông thầy là 
một người vô lễ, độc đoán. Thiệt quả là một thứ người rất 
kém lương tri nên chả trách kẻ xung quanh nhàm chán họ. 
Muốn được nhiều bạn, muốn trở thành người nói chuyện 
gương mẫu, xin bạn nhớ kỹ tâm lý này. Là phần đông con 
người thích nói chuyện để giải trí. Người ta muốn câu 
chuyện được thay đổi, để có nhiều thú vị như con chim nhảy 
nhót trên cành có bông trái. Người làm "sư", lo "dạy" kẻ 
khác về một vấn đề, thì có khác gì nhốt người ta vào tù. Vẫn 
hiểu, khi trò chuyện, người ta cũng hay bàn những vấn đề 
chuyên môn, nhưng chỉ bàn qua rồi thôi. Giá phải bàn luận 
chu đáo, thì vào trường học hay những học hội, chớ không 
phải lúc đàm thoại giải trí mà cứ nhai mãi những vấn đề như 
búa bổ. Hơn nữa, người hay làm sư cũng không có lý để 
"dạy" thiên hạ, khi mà phần nhiều người nghe, không được 
chuẩn bị đủ để hiểu những vấn đề chuyên môn. Dù họ có 
nói khéo đến đâu, kẻ nghe, phần đông nếu không như vịt 
nghe sấm, thì cũng bụm miệng ngáp... Một tâm lý nữa của 
người nói chuyện là muốn kẻ khác nghe mình. Người làm sư 
dốt về tâm lý này. Họ cướp lời kẻ khác, không cho ai trình 
bày ý kiến, thỏ lộ tâm tình, tức nhiên họ bị người ta đối xử 
một cách lãnh đạm. 

Vậy nguyên tắc bạn nên nhớ là: "Trong câu chuyện đối với 
bất kỳ ai, ta đừng có giọng đọc đoán, chỉ dạy khoe tài". Mỗi 


lần nói chyện, bạn nên tránh những sự biện luận quá chuyên 
môn, lạc đề, đi sâu vào chỉ tiết. Đối xử khiêm tốn với kẻ bàn 
chuyện cùng mình, trả lời một cách nhã nhặn: Đó là bí quyết 
lấy lòng họ, khiến họ luôn tìm gặp mình. 

Nếu rủi phải nói chuyện với người có giọng "thầy đời" thì 
phải làm sao? Có lẽ bạn đang hỏi chúng tôi như vậy. Khổ 
thiệt! Nhưng xin bạn đừng quăng vào mặt họ những tiếng 
này "làm phách! Câm cái mồm đi" Nếu không hao tốn thì 
giờ, thì bạn nên chăm chỉ nghe họ thuyết. Cũng có thể họ 
cho chúng ta nhiều tư tưởng hay và lần sau nếu không cần 
họ, thì bạn lánh họ trước. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Cho Mình Là "Bách Khoa Đại Từ Điển" 


Có lần nào bạn nói chuyện với một người "biết hết" chưa? 
Chúng tôi có một người bạn lúc nào cũng tưởng là một bộ 
"Bách khoa đại từ điển". Hình ảnh anh không bao giờ phai 
nhòa trong tâm não chúng tôi. Khi viết cho bạn mấy dòng 
này, chúng tôi đang thấy lại cảnh mấy năm trước, anh 
thuyết với chúng tôi. Anh múa tay, anh chồm chồm tới, anh 
chận lời chúng tôi, trả lời hết mọi câu hỏi. Chúng tôi bàn vấn 
đề gì anh cũng tham gia, giải quyết hết. Nhưng có điều anh 
rất bất lễ là hay giải quyết bậy. Xung quanh chúng ta, thưa 
bạn, có biết bao kẻ có lối nói chuyện như người bạn đáng 
thương này của chúng tôi. Tự bản năng, họ cảm thấy mình 
tỏ ra quán thông hết những hiểu biết đông tây kim cổ. 

Cả những vấn đề hết sức chuyên môn, kẻ khác hỏi họ, họ cứ 
tự nhiên thao thao trả lời. Giá cò cuộc tranh luận giữa họ và 
những kẻ khác, thì người ta còn thấy cái tật tỏ ra mình biết 
hết của họ. Họ tin tưởng rằng, điều gì mình cũng làu thông 
và những gì khác đều sai bậy. Có ai dẫn chứng lời của văn sĩ 
hay triết gia nào để thế giá cho điều mình quả quyết thì họ 
rống cổ lên: "Tôi biết rồi. Tôi đọc rồi. Hãy dẹp ý kiến đó đi. 
Nói bậy." Họ rất độc đoán trong khi tranh cãi. Họ nhất định 
không để ai đem lý nào mới lạ ra bẻ họ được. Nếu người bàn 
với họ là kẻ cao tuổi hơn họ, có chức quyền hơn họ, họ 
không bảo câm ngay mặt, nhưng cứ cãi xước. Lễ dĩ nhiên, 


người nhỏ hơn họ, như học trò của họ chẳng hạn, thì họ bắt 
nghe với "Dạ, vâng" thôi. Bạn hay chúng tôi có muốn hỏi họ 
điều gì chăng? Họ sẽ trả lời cho chúng ta hết. Họ trả lời cả 
những điều họ không biết gì cả. Bạn biết họ nói thế nào 
không. Họ nói cũng với thái độ thông thái, đạo mạo, oai 
nghiêm "thầy lắm". Họ hất mặt lên, cắt nghĩa dẫn chứng, 
phân tích, so sánh. Họ nói rất hùng biện, nhưng tiếc là chỉ 
nói xàm, nói lạc đề, nói không ăn thua gì đến điều chúng ta 
hỏi. Người biết hết khi nói những điều mình không biết, họ 
vô tình bạch lộ cái ngu dốt, cái học non, cái bất lễ của mình. 
Thưa bạn quý mến! Bạn có gớm tật kiêu căng, tính nông nổi 
của thứ người này không? Khi nói chuyện, bạn coi chừng 
tránh những lỗi lầm của họ. Bạn nên để ý rằng, người biết 
hết là người mâu thuẩn một cách nực cười. Họ nói họ quán 
thông mọi sự, nhưng sao họ ngu dốt điều này. Ai nói mình 
biết hết là tự thú mình không biết hết. Họ không biết rằng 
nếu họ khôn ngoan, không nên tự hào là đầy đủ, không ai 
được bảo tồn những thành kiến, tranh luận không nên chủ 
quan, lòng tự ái của kẻ khác rất dễ bị tổn thương. Biết hết 
mọi sự, sao họ bỏ qua mấy điều quan hệ đó. Trong khi họ tỏ 
ra mình hoàn toàn thông thái, họ vô tình là cho người nói 
chuyện với họ phải mất mặt, phải bực mình với giọng phách 
lối, độc đoán của họ. 

Vả lại, trên đời, làm sao ta thông suốt hết mọi nghành được. 
Thông thái như Newton còn nói: "Điều chúng ta hiểu biết chỉ 
là giọt nước trong đại dương", thì chúng tôi và bạn, chắc 
không lý gì có thái độ ngông như những người biết hết đáng 
tiếc ấy. Chúng ta đâu có tin ai trên đời đều "biết hết", thì kẻ 


khác đâu có tin ta hoàn toàn thông thái. Vì thế, khi ta tỏ ra 
mình là một bộ "Bách khoa đại từ điển", ta chỉ làm trò hề 
cho mọi người ghét mà thôi. Một cuộc nói chuyện đem hứng 
thú cho mọi người, khi những người bàn chuyện biết nhường 
nhịn, nghe nhau, đối xử với nhau bằng lương tri, trình bày ý 
kiến khiêm tốn, khách quan và lịch sự. Xin bạn nhớ thực 
hiện những điều tất yếu này. Rủi phải đàm thoại cùng người 
cho là "biết hết", bạn có thái độ quân tử. Đừng đính chính 
chỉ cho mệt những điều họ nói bậy. Họ có mắng rằng bạn 
ngu, nói trật, thì bạn hãy nghe theo lời khuyên của Tư Hư 
Nguyên Quân "nhẫn, nhẫn, nhẫn". Nhịn họ là hay hơn cả. 
Nhịn, bạn còn súc tích khí lực cho mình gây uy thế cho lời 
mình nói, và đồng thời làm cho người biết hết có cảm tình 
với mình. Biết đâu trên đời chẳng có lúc bạn cần đến họ. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Kiểu Cách 


Không có gì bực mình, gượng nghịu cho bằng nói chuyện với 
một người kiểu cách. Nó là kẻ thù của đức tự nhiên. Họ 
muốn cho câu chuyện của mình có nét đẹp, nhưng họ lại thi 
hành một tật xấu nghịch hẳn bản chất của nó. Họ chê những 
thiên hạ đều dùng, cách phát âm, cách phô diễn của kẻ 
khác. 

Họ cần làm cho mình nổi bật lên giữa mọi người, bằng cách 
ăn nói cho "xứng đáng" với mình, ăn nói cho "trúng điệu”. 
Thế là họ kiểu cách từ việc xử dùng danh từ đến cách phô 
diễn tư tưởng. 

Ngày xưa Molìere đã ngạo nghễ những bà gọi cái kiếng là 
"cố vấn của duyên dáng", thế mà nói kiểu cách cũng chưa bị 
tiêu diệt. Xung quanh bạn và chúng tôi, loại người ấy đang 
hãnh diện và làm khổ bất cứ ai họ bàn chuyện. Muốn nói với 
bạn rằng, trời không nắng, họ đạo mạo nói: "Ổi trời ơi! 

Nay muốn phơi đồ mà con quạ vàng cứ ẩn núp đâu không 
thấy nhan diện của nó". Bạn hỏi cha mẹ còn không thì bạn 
sẽ nghe họ đáp trịnh trọng: "Nhà huyện của tôi đã khuất núi 
từ lâu. Còn nghiêm đường của tôi thì mới chơi xa non bồng 
nước nhược bữa hổm". 

Nếu bạn nói cho mượn quyển sách, có thể bị họ sửa lại: 
"Cho mượn người bạn của tâm hồn". Họ thông thái. Họ ăn 
học cao, có nhiều bằng cấp nữa. Nhưng tội nghiệp cho họ, 


họ muốn siêu quần mà làm thứ trò hề đáng tiếc. Có lẽ bạn 
hỏi cung cách của họ? Cung cách của họ cũng kiểu cách 
không kém điều họ nói. 

Thì bạn đã biết: đi đám tiệc, muốn lấy một cái bánh men 
trong đĩa, họ chậm chạp vén tay áo lên, từ từ đưa tay lên 
đĩa, hách lên ngón út, êm đềm khép ngón cái và ngón trỏ lại 
để kẹp chiếc bánh vào môi, môi nhách lên, để bánh vào 
răng, răng ung dung siết bánh lại một cái dài dài để bánh 
đừng bể rớt ra... thiệt là mệt. 

Còn giọng kiểu cách của họ nữa: Ôi! Nó trái tai làm sao, họ 
thích những giọng nũng nịu, đả đớt kéo dài, van lơn thánh 
thót. Trong câu chuyện nếu biết ngoại ngữ, họ hay xem vô 
và phát âm một cách gò ép để tỏ ra mình sành ngoại ngữ. 
Khi ở chung với nhiều người, có ai nói tiếng gì bậy, họ sửa lại 
và cố gắng nói cho hay, rất hay, quá hay và... hóa tệ để tỏ 
ra mình bạt chúng. 

Đến những nét mặt, đến những cái liếc ngó, những điệu bộ 
khi họ nói thì, thưa thiệt với bạn giống hệt thằng hề. Nó gò 
bó, cân đo, điều khiển thành những cử chỉ nực cười. Thấy họ 
nói chuyện, người lương tri buộc lòng phải tự hỏi: Không biết 
thứ người ấy hiểu duyên dáng là thế nào, tại sao họ không 
tự nhiên, vì tự nhiên là một đức, là một nét đẹp?. 

Hầu hết những bậc vĩ nhân trên đời, tài đức của họ biết bao, 
vậy mà khi nói chuyện với ai họ nói rất tự nhiên. Những lời 
lẽ của Giêsu, Thích Ca nói cho môn đồ của ngài, thiệt đơn 
giản mà hàm xúc những ý nghĩa thâm trầm biết mấy. Người 
càng kiểu cách, đời còn cho họ là non nớt, càng xa lánh họ. 
Người nghe, ai cũng vậy, có tâm lí là rất thích những gì của 


mình, và thích quan tâm tới tật xấu của kẻ khác để chỉ trích. 
Người kiêu căng dốt tâm lí ấy, trong khi tưởng rằng, kiểu 
cách sẽ đem lại cái tôi của mình ra làm say mê kẻ khác, 
không dè chọc ghẹo sự phân bì, oán ghét của thiên hạ. Họ 
vô tình làm cho người nghe tưởng họ khinh rẻ người tạ Phần 
đông con người, ít có can đảm để ngó cái đáng thương của 
kẻ khác. Người ta phần nhiều ngượng và tiếc, phải chi đừng 
thấy những cái chướng mắt, của loại người ưa kiểu cách đó. 
Thưa bạn, có lẽ bạn đã thông hiểu những thái độ, những lời 
nói, kiểu nói của người kiểu cách. Chúng tôi không tin bạn 
đã lần nào bị bè bạn chê trách vì khuyết điểm này. Tuy nhiên 
về sau, khi bàn chuyện, bạn vẫn đề phòng, kẻo khi không 
làm chủ được tâm hồn, bạn muốn nổi bật lên trên kẻ khác 
rồi nói hay ra điệu bộ, có thể mất thiện cảm ở những người 
ta cần cộng tác. Bạn có quyền không tin lời chúng tôi, 
nhưng ít ra, bạn cũng nhận ra lời khuyên này của Boileau: 
"Bạn hãy có nghệ thuật đơn sơ: cao thượng mà không kiêu 
căng, dễ thương mà không kiểu cách" Ông viết cho nghề thơ 
văn, nhưng nếu muốn đem áp dụng câu chuyện, lời của ông 
cũng là khuôn vàng thước ngọc. Trong cuộc giao tế hàng 
ngày, chúng tôi ước ao bạn khoan hồng với những ngừơi 
kiểu cách. Bạn có lí lắm để chê trách họ, vì bạn rất chú 
trọng lương trị Chúng tôi biết rõ điều đó, nhưng thưa bạn: 
Trong cuộc đời không cái gì ba vuông bảy tròn. Xã hội có 
người này người khác. Nếu không có hại gì cho bạn, thì xin 
bạn chịu khuyết điểm của họ với nụ cười. Đời có nhiều người 
xa cách họ, họ được bạn khoan thứ thì họ thấy cuộc sống 
cũng có gì an ủi và theo gương bạn để sửa lại tật xấu. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Cướp Lời 


Khỏi cần nói, bạn đã biết nói chuyện nghĩa là trao đổi với 
nhau. Một người giãi bày tâm sự hay thuyết trình tư tưởng 
của mình xong, rồi mới tới người khác. Nhờ sự luân phiên 
này, hai đầu óc mới hiểu nhau, hai quả tim mới thông cảm 
nhau và câu chuyện mới thú vị. Nhưng tiếc làm sao, nggười 
cướp lời bất kể điều hệ trọng này. Trong cuộc nói chuyện, họ 
muốn nói chuyện một mình,muốn làm một nhà diễn thuyết, 
bắt ai nấy phải nghe. Bởi sự hăng hái vô lễ chạy rần rần 
trong đường gân thớ thịt của họ, thúc đẩy họ chận lời của kẻ 
khác, để nói cho thõa thích. Bạn có một tin về chiến sự rất 
hay, muốn thuật lại cho họ, bạn vừa nói vài tiếng là họ chụp 
lời bạn và "thuật" tiếp, làm bạn ngượng ngiu. "cụt hứng". 
Bạn đang cắt nghĩa cho ai một phương pháp doanh nghiệp 
hay một bài toán triết học nào đó, họ chận lý luận của bạn 
lại, bảo nói bậy, để họ đính chính và cắt nghĩa chọ Trong gia 
đình có việc bất mãn nhau, người chồng mới cất giọng la vợ, 
với điệu táp ngược bảo chồng im miệng để bà nói cho mà 
nghe. Bà nói chưa đầy chục tiếng chồng hớt lý luận của vợ 
và ông thuyết như mưa. Giữa một đám đông bạn và chúng 
tôi bàn chuyện hàn huyện hay công việc làm ăn với nhau. 
Người cướp lời ở đâu cũng biết chạy lại, Không cần xin lỗi 
hỏi bạn lung tung, rồi quay qua chúng tôi để khoe vật này 
vật kia của họ. 


Có rất nhiều nguyên nhân làm cho người ta khi nói chuyện 
hay cướp lời kẻ khác. 

Thiếu trầm tĩnh. Có người không bao giờ để kẻ khác nói hết 
ý vì có tính nóng, thiếu điềm đạm. Lúc kẻ khác nói có một 
đôi điều họ biết, tự nhiên họ thấy cân nói ra cho lẹ. Và bởi 
thiếu tự chủ để chờ đợi, nên họ giụt lời. Nếu đối phương có ý 
kiến chống chọi với họ, họ nóng nảy chận lời hơn nữa. Trong 
cuộc giao tế hằng ngày, có biết bao người nói chuyện thiếu 
trầm tĩnh này. Họ hớt lời nói trên môi của kẻ khác, mà còn 
trợn mắt, gật đầu lia lịa, tất cả biểu lộ một tâm hồn thiếu 
hẳn sự tự chủ và làm nô lệ một cách khắt nghiệt cho thần 
kinh hệ. 

Người cướp lời chúng ta, chỉ quá say mê với một hai quan 
niệm nào đó. Chúng tôi có một người anh bà con rất say mê 
Kinh Thánh. Nhiều khi đến thăm anh, chúng tôi muốn nói với 
anh nhiều điều quan hệ về nghề văn, về cuộc làm ăn, nhưng 
chúng tôi phải thất vọng, vì anh cướp lời chúng tôi, để giảng 
hết việc Thiên Chúa tạo A Dong đến No E đóng tàu, rồi anh 
tính Giêsu sinh ra năm mấy, Thánh Gioan tông đồ viết Kinh 
Khải truyền ở đâu. Toàn là những vấn đề hay, nhưng phiền 
là anh chỉ nhớ có bấy nhiêu đó, và muốn ai nói chuyện với 
anh, thì phải bàn về những chuyện đó. Chung quanh chúng, 
ta có biết bao người như thế. Trong đầu họ có điều gì say 
mê, thì tất cả những tâm tình ý tưởng của kẻ khác đều phụ 
thuộc. Họ bắt thiên hạ phải im đi, để họ bàn hết người yêu 
của họ đến những vật họ trìu mến va những môn họ sở 
trường. 

Có người muốn chặn đứng câu chuyện của ta chỉ vì họ 


không có can đảm làm thinh. Họ thấy trong thái độ ấy, có 
cái gì tỏ ra rằng, họ ngu dốt, nếu tôn bạn lên bực thầy, 
khiến họ đau xót nên họ cũng ừ ào với bạn, rồi giật lời bạn, 
để nói khác điều bạn quả quyết một chút. Khi nói như vậy, 
họ tưởng mình khỏi mất thể diện, vừa học thêm điều mới lạ, 
mà vừa chứng tỏ cho kẻ nói với mình biết rằng, mình không 
hẳn ngu dốt. 

Rất thường, là hạng người cướp lời để khoe khoang. Họ lấy 
những cuộc nói chuyện làm cơ hội thuận tiện. Ai đàm thoại 
với họ, không sao tỏ bày tâm tưởng của mình được. Tâm hồn 
họ nóng nảy, muốn đưa ra ánh sáng vốn học và tài ba của 
mình, nên thúc đẩy họ chận họng người đối thoại để khoe 
những thành công, những kiến thức đó. Bạn biết tật háo 
danh cũng mạnh như bệnh dâm dục. Nên người cướp lời, 
thường không để cho kẻ đối thoại bàn luận lâu. Họ cố gắng 
giật cơ hội để nói, hầu mua lấy sự tán thành và khen ngợi. 
Trong khi họ muốn bộc lộ cõi lòng như vậy, kẻ khác nói với 
họ điều gì, dù quan trọng đến đâu, họ cũng không đếm xỉa. 
Thì họ cũng ừ ừ vậy, nhưng đầu óc họ đang sắp đặt chuyện 
để nói, và có cơ hội là họ chụp lời bạn để thuyết ngay. 

Xin bạn cho chúng tôi khỏi kể thêm những nguyên nhân 
khác, khiến nhiều người hay cướp lời người khác. Ngần ấy 
cũng cho bạn thấy sự bất lễ và sự va chạm lòng tự ái thiên 
hạ của họ rồi. Họ vô tình, độc đoán, chiếm đoạt quyền nói 
trong câu chuyện, tức là khiến kẻ này bất mãn. Chúng tôi tin 
bạn là người có lương tri, không cố ý sa vào những lỗi lầm 
của những hạng người này. Nhưng bạn nên đề phòng, kẻo 
đôi khi vì nóng tính mà chạm tự ái kẻ khác. Bạn nói là bạn 


cố ý cho họ đồng ý với bạn, có cảm tình với bạn. Mà bạn làm 
thinh họ cũng thích bạn lắm. Làm thinh thì khỏe hơn nói, 
sao bạn không chọn mánh lới sau này. Từ đây xin bạn điểm 
đạm trong lúc nói chuyện nhé. Hãy dán câu này trước bàn 
viết của bạn: "Cướp lời người, chẳng những gây ác cảm, mà 
còn tổn hơi và sau cùng bị mọi người xa lánh". 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Tự Quảng Cáo 


Thứ người mà chúng tôi bàn với bạn đây là thứ người hay 
khoẹ Theo bác sĩ Freud, trong con người có hai bản năng 
chính là: tình dục và tôn ngã. Bản năng "tôn ngã" là bản 
năng làm cho con người thấy mình quan trọng và muốn cho 
ai nấy đều nhận thấy giá trị của mình. Người hay khoe, là 
người nô lệ bản năng này nhiều nhất. Ở người khác, có biết 
bao điều hay đẹp đáng ca tụng, họ ngó bằng cặp mắt thờ ợ 
Chỉ cá nhân họ, là họ thờ phượng và cho là đáng nói thôi. 
Người hay khoe khoang. Không phải tự ca tụng một hai lần, 
mà cả khi bàn chuyện cùng kẻ khác. 

Gặp bạn, họ sẽ hỏi về sức khỏe, về thành công, về gia đình, 
về tương lai của bạn ư? Bạn đừng mong: Họ sẽ nói cho bạn 
biết rằng, họ lên cân, ăn ngủ ngon, công việc làm ăn của họ 
rất phát đạt, gia đình của họ là một tổ uyên ương lý tưởng, 
và ngày mai của họ dệt đầy những mộng huy hoàng. 

Họ có cả một nghệ thuật quảng cáo. Gặp chúng tôi, họ khen 
tài trí của bạn, bảo rằng bạn học rất nhanh chóng đậu bằng 
cấp cao và họ cũng ca tụng những đức tính của bạn, nhìn 
nhận duyên sắc và thuật xã giao của bạn. Nhưng họ có ý 
khen bạn chỉ để cho chúng tôi ca tụng lại họ. 

Không thua gì Nguyễn Du, muốn cho tài sắc Kiều nổi bật lên 
thì tả tài sắc Vân trước, họ nhấn mạnh rằng, bạn có nhiều ưu 
điểm đáng phục lắm, nhưng dù sao họ cũng ăn đứt bạn. Họ 


không ngần ngại cho chúng tôi biết, tinh thân của họ rất 
mẫn tiệp, óc phán đoán rất đứng đắn, não nhớ như đỉnh 
đóng, trí tưởng tượng họ đồi dào và họ có đức này, đức nọ. 
Tất cả làm cho họ được nhiềungười thương và cộng tác, nên 
họ luôn thành công. Họ cũng không quên khoe cho chúng ta 
da thịt họ trắng, áo quần họ đắt tiền; cắt hợp thời trang nữa. 
Người khoe thấy trong quần áo, khăn nón có những bí quyết 
làm cho con người của họ kiều diễm hay sao đó, nên họ cảm 
thấy vui khoái những khi giới thiệu cùng kẻ khác đồ phục 
sức của mình. Raymond de Saint Laurent nói: "Tôi đã thấy 
một người nói huyện hay khoe, vừa già hàm vừa ngóc đầu 
lên và ngóng cổ tới trước để khoe cà vạt của mình". Chúng 
tôi tin lời ông nói, họ dám làm những việc kỳ quái giữa đám 
đông, miễn khoe khoang được mình thì thôi. 

Nếu người hay khoe có ăn học khá, thì sự tự quảng cáo của 
họ có vẻ kín đáo hơn, nhưng dù kín đáo, nó cũng để bộc lộ 
một phần nào chân tướng của người thèm khát lời khen. 
Ngày kia chúng tôi hỏi một giáo sư trung học nọ, làm sao để 
nhận một người có đầu óc hay suy nghĩ và ăn nói đứng đắn. 
Với thái độ trầm ngâm, ông nói: "Có nhiều dấu hiệu, mà dấu 
hiệu rõ rệt nhất là sự cắn răng và cắn môi!" Vừa nghe ông 
nói, thưa thiệt với bạn, chúng tôi đỏ mặt giùm: Ông xưa nay 
có danh về cắn răng, lúc nào thức là ông cắn xiết mấy răng 
cấm lại: Bên ngoài thấy gần cạnh tai thịt hóp ra hóp vô như 
dưới cằm con cóc. Ông gián tiếp muốn chúng tôi nhận ông, 
là bậc người thích suy nghĩ và ăn nói đứng đắn đó. 

Nếu người khoe là kẻ thất học, dốt về giáo luyện tâm thần 
thì bạn phải khổ sở với sự già hàm và hay khoe khoang của 


họ. Họ nói: Nào ông cha của họ là bá hộ, vợ chồng họ thuộc 
gia đình vọng tộc, nào con cái của họ làm nên, thì đậu, nào 
ruộng vườn của họ quanh năm thạnh mậu, đời sống của họ 
nhàn rỗi, sướng vui. Có kẻ quá lố lăng nói với bạn rằng, họ 
được trời đất thương riêng, và cho mình vào ngôi sao rất tốt, 
nên trên đường đời, họ luôn gặp vận đỏ, khi phải sống 
chung với ai, trong một hoàn cảnh nào đó, họ hay chỉ trích 
những người, những vật tại chỗ, và ca ngợi quê quán của 
họ, nơi họ ăn học ngày xưa, những thầy giáo dạy dỗ họ. Có 
khi họ làm bộ thuật lại một cách khách quan, hay chê sơ sơ 
điều họ muốn ca tụng rồi lại khen nức nở. 

Phải chân thành nhận rằng, trong cuộc sống, chúng ta 
không khỏi có lần khoe khoang mình, tự quảng cáo mình để 
ăn mày sự khen ngợi của kẻ khác. Đó là chúng ta đã phạm 
trọng tội đối với luật nói chuyện, thứ luật buộc sự quên 
mình. Chúng ta không thích người hay khoe, cho rằng họ nói 
những điều không ăn thua gì tới mình. Vậy xin bạn hãy tiết 
kiệm những lời khoe khoang. Bạn là người có giá trị, bạn hãy 
tự biết. Đời có biết bạn hay không, mặc họ. Bạn hãy tập 
quân tử cả những khi bạn bị kẻ khác hiểu lầm. Thời gian bị 
hiểu lầm qua đi, và người ta sẽ hiểu rõ bạn bằng lời nói đứng 
đắn và nếp sống đường hoàn của bạn: 

Uy tín của bạn sẽ gia bội. Nếu bạn sợ người ta không biết 
mình và đi khoe khoang, vô tình bạn dìm danh giá của bạn 
xuống vũng bùn. Tâm lý con người bạn biết, là thứ tâm lý 
ghanh ty. Bạn có vui lòng thấy chúng tôi dõng dạc nói với 
bạn rằng chúng tôi có sắc đẹp chim sa cá lặn, có ba tấc lưỡi 
Tô Tần, có sức khỏe Hạng Vương không? Bạn chẳng những 


không tin, mà còn không mến phục chúng tôi nữa. Chúng tôi 
cũng không thích bạn khoe với chúng tôi rằng, bạn có nhiều 
đức hạnh, ăn học cao, có văn tài, giỏi chính trị. Tự nhiên 
chính tôi mất cảm tình với bạn vì những lời khoe khoang đó. 
Bạn như vậy, chúng tôi như vậy thì thiên hạ không khác gì 
chúng tạ Vậy muốn mua thiện cảm khi nói chuyện, nhất 
địng bạn phải tránh những lời khen mình. Còn bạn phải đối 
xử thế nào với người hay khoẻ Trước hết xin bạn để ý tâm lý 
thẩm sâu này của họ. Những kẻ thiếu chí khí, nghe trống 
rỗng trong tâm hồn, cần dư luận. Họ đáng thương hại vì quá 
yếu đuối. HoÏ lúc nào cũng đặt cái hư vinh của mình nơi chót 
lưỡi của kẻ dua nịnh ở xung quanh. Để được lời khen ngợi, 
họ dùng đủ mọi phương cách phơi trãi cái tôi của mình ra 
ánh sáng. Họ dám đổ bạc đống ra để mua chức vị, làm nghề 
mà họ có dịp ăn nói trước nhiều người, và nhờ những kẻ 
này, "thằng tôi" của họ được nổi bật lên. 

Biết tâm lý căn bản ấy của họ, là bạn có trong tay cả chục 
cách lấy lòng họ. Nội cái, bạn làm thinh lắng tai nghe những 
lời trường gian đại hải họ nói, để khoe mình đó, cũng đủ 
khiến bạn trở thành bạn thân của họ rồi. Không phải đi ủng 
hộ hay kích động những tật xấu thường có của những người 
hay khoe Song nếu muốn khỏi làm mất thiện cảm của họ, 
bạn nên tránh xa những đố ky ra mặt, nên tổ ra khoan hồng 
trước các tật; hay thay đổi, ganh tị, châm biếm, nhạy cảm, 
háo danh, hung ác, lóc chóc, đa ngôn, thèo lẻo, nhẹ dạ của 
họ. Những khi họ để bại lộ những tật xấu này trong lời nói, 
thì xin bạn đừng ngạc nhiên và cho thông quạ Phản đối lại, 
chắc chắn chạm tự ái của họ, do đó bạn bị họ ghét. Khi 


người hay khoe khoang gặp hoàn cảnh nguy nan đến thở 
than với bạn thì bạn có thể thoa dịu tâm hồn họ bằng cách 
gợi cho họ thấy danh dự của họ sẽ được nhiều người kính 
trọng. Lẽ tất nhiên, đối với người khoe mà bạn chân thành 
khen họ thì tưởng trên trần này không có gì làm cho họ sung 
sướng bằng. Bạn gãi ngay chỗ ngứa của họ, là lúc nào họ 
cũng muốn tìm gặp bạn. Tuy nhiên, bạn đừng quá nông nổi 
coi họ như một tri âm, tri kỷ gì, vì họ có tánh hay thay đổi. 
Bất cứ ai khen họ đều coi là bạn thân và nếu khen họ rồi chê 
họ thì họ có ác cảm dễ dàng. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Chỉ Trích 


Bàn đến tật chỉ trích, bạn và chúng tôi hãy xét về thời gian 
đã qua của chúng ta, khi nói chuyện. Trong khi phán đoán 
theo tỉnh thần khoa học thì hay lắm, nhưng chúng ta thiếu 
hẳn bí quyết này mà lại rất giàu tật chỉ trích. Chúng ta 
chẳng khác nào con rắn độc đối với tâm tưởng, lời nói, hành 
vi, thái độ, điệu bộ, nét cười của bất cứ ai ta gặp trên đường 
đời. Nói chuyện với kẻ khác ta chê họ nói bậy, ít học, thiếu 
kinh nghiệm, nên câu chuyện không sâu sắc. Chúng ta lấy 
làm sung sướng cười chê những tâm tưởn gcủa kẻ khác mà 
chúng ta được biết nhờ sách báo. 

Người đối thoại với chúng ta, lỡ nói sai điều gì, nói không 
thông một danh từ ngoại quốc, hay nói bằng một giọng chói 
tai, là chúng ta xịt xọt, rùn vai, tỏ thái độ bất mãn. Người 
bên cạnh chúnh ta, làm việc chi có không thành công, 
chúng ta đem khuyết điểm ra bàn tán cùng kẻ khác bằng 
giọng mỉa mai. 

Người bạn thân của chúng ta, đôi khi vì thân mật với chúng 
ta, mà ra vẻ lố lăng, chúng ta gắt gỏng cảnh cáo sự khiếm 
nhả khiến họ ngượng nghịu và buồn rầu. 

Lúc sống chung cùng nhiều người có việc gì đó không làm ta 
vui, mà khiến kẻ khác tức cười, chúng ta buôn lời hóm hỉnh, 
xa gần chỉ trích, bảo rằng họ cười lãng, cười nông nổi. Người 
bạn nào đó giới thiệu cho chúng ta một quyển sách, một tờ 


báo mới in ra, chúng ta lật qua lật lại rồi trề môi bảo: "Làm 
tiền, không có gì đặc biệt. Non quá, mắc, đồ học trò". 

Nghe tin ai được một thắng lợi, một thành công gì, hay được 
thiên hạ khen ngợi, chúng ta cho là may rủi, "Chó dắt", nhấc 
thời thôi, không xứng đáng. Thiệt không kể hết những 
trường hợp, chúng ta nhả nọc độc để làm lu mờ những nét 
hay, đẹp ở kẻ khác. Thay vì nhận chân giá trị, gạn lọc những 
khuyết điểm ra để học những ưu điểm của người. Chúng ta 
không lo hái bông hường mà mãi càu nhàu rằng cây hường 
nhiều gai. Chúng tôi nhớ một danh nhân đã bảo: "Khi bạn 
chúng ta có một mắt, chúng ta đừng ngó ngay mặt họ". 
Nhưng chúng ta làm nghịch thẳng với lời vàng ngọc này, 
gặp ai có khuyết điểm gì, chúng ta tấn công khuyết điểm ấy 
để mua hờn chuốc oán cho mình. 

Hình như không có ý kiến hay việc làm nào của người, mà 
chúng ta không chỉ trích. Có khi chúng ta giả bộ khen ngợi 
một hai ưu điểm nào đó, rồi chúng ta đả kích nặng nề. Đầu 
óc chúng ta là thứ đầu óc kỳ lạ, tự nhiên thích chỉ trích cả 
những khi chúng ta không hiểu biết gì hết. 

Có nhiều điều vì thiếu suy nghĩ, vì tây vị ai đó, tán thành 
trong thời gian trước, nay chúng ta mâu thuẫn đả kích làm 
mất tính nhiệm mà không dè. Sống dưới bất kỳ một chế độ 
nào, gặp bất cứ ai, chúng ta đều có cái để bất mãn và lúc 
nói ra là để bôi lọ hành vi, lời nói của kẻ khác. Có khi, chung 
ta nông nổi đến đỗi, vừa chỉ trích, vừa tố cáo sự thất học, 
thiếu kinh nghiệm, nghèo xã giao và kém đức tính của mình. 
Đối với bề trên, cũng như đối với bạn đồng lớp, bởi cảm thấy 
mình rất tự do hay thua kém gì đó, chúng ta hay vạch lá tìm 


sâu phanh phui lỗi lầm của họ để chà đạp công lao, danh 
tiếng của họ. Có ai làm mất lòng chúng một chút, vô tình 
buông cho chúng ta vài tiếng thiếu nhả nhặn, là chúng ta 
nghe thấy đau xót thấu tận gan ruột. Chúng ta mỉa mai lại, 
than oán lại cho đã cơn hiềm thù. Thiệt tiểu tâm và vụng xử 
thế quá. Nhưng khi chỉ trích kẻ khác, có lẽ chúng ta tưởng 
dìm danh giá họ được, bắt phục họ được và chúng ta nổi bật 
lên. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Khi chúng ta gieo nọc 
độc nơi kẻ khác, người nghe của chúng ta tự nhiên nghi ngờ 
ta, dù ta tỏ ra có thiện cảm với họ cách mấy. 

Họ tự nghĩ, bây giờ, trước mặt họ, ta nói xấu kẻ khác, thì rất 
có thể khi vắng họ, ta chỉ trích họ như mọi ngườ. Đó là 
chúng tôi chưa xin bạn để ý tâm lý này, là khi chúng ta chỉ 
trích thiên hạ, người nghe của chúng ta làm thinh, tự nhiên 
họ nghe trong mình cường dũng, còn ta, vì đa ngôn, cũng tự 
nhiên nghe trong mình yếu đuối, bến lẽn. Như thể người 
nghe của chúng ta đường hoàng hơn chúng ta và ảnh hưởng 
chúng ta dễ dàng. Có khi chúng ta chỉ trích để trả thù. 
Nhưng đó có phải là diệu kế không? E khi dùng lời chỉ trích 
để trả đũa, ta chỉ gây oán hận thêm thôi. 

Ta đừng quên không kẻ dữ nào tưởng mình ác, và ác gặp ác 
thường không thiện mà ác thêm. Đối với người học rộng 
giàu lương tri, ta càng chỉ trích thiên hạ, càng bị họ khinh rẻ, 
tại sao? Vì họ thấy những đầu óc chỉ trích, là những đầu óc 
kém khôn ngoan. Đúng vậy, trên đời "Nhân vô thập toàn” 
Không có gì tuyệt đối dưới bóng mặt trời, thì đừng mong tìm 
gặp những người hoàn toàn tài đức. Hơn nữa, những việc 
làm ta bất mãn, thường xảy ra do hoàn cảnh. 


Nếu ta không để những cái "tùy" cái "tại" mà nghiêm khắc 
kết án, thì ta chẳng tỏ ra mình quá nông quá cạn ư? Nếu ta 
nói rằng, tại tánh của mình, thì càng đáng tiếc. Tánh đây là 
tánh "con nít", tánh đa cảm, lóc chóc, vụt chạc của người 
chưa có kinh nghiệm trên đời. Cuộc vật lộn ở đời đâu quá dễ 
dàng như trí ta tưởng, như lúc còn dưới gia đình hay nơi hiên 
trường học. Khi len lõi với đời, chúng ta gặp nhiều điều 
ngang trái. Biết bao lần một đầu óc rất khôn ngoan thấy 
vậy, muốn làm như vậy mà không được, hay làm nghịch lý 
mình. Trước ta, đã có thiếu gì tâm hồn có chí hướng, nhiệt 
tâm, họ muốn cải tổ nắm quyền hành nhưng vẫn không đạt 
được chí nguyện. Thấy cái gì trái mắt là chỉ trích. Như vậy 
chẳng phải ta con nít hay sao? 

Người sâu sắc, họ coi thường những bộ mỏ nói tía lia, và 
trọng phục những người không nói mà làm. Nếu chúng ta 
trống miệng chỉ trích bất cứ ai, thì chắc chắn chúng ta bị 
những con người ấy cho là hạng năng thuyết bất năng hành. 
Người ta có thiện cảm với ta được không? 

Chỉ trích là thuốc đầu độc những đầu óc có sáng kiến, có chí 
hướng, Cho nên, nếu bè bạn chúng ta nhắm một tương lai 
nào đó, có những trù tính hay, họ không bao giờ bàn tính với 
tạ Ai lại đi xây dựng với người chỉ biết phá hoại? 

Ta chỉ trích một người nào, trúng người giàu tự ái tiểu tâm. 
Họ không nhịn tạ Bởi bất mãn ta, họ đem điều xấu của ta 
thêm mắm dặm muối, bán rao cùng thiên hạ. Tiếng xấu 
càng đi xa, cang bị xuyên tạc. Thế là vô tình, ta tạo cho 
mình một lưới oán hận mà không biết làm sao tẩu thoát. Đi 
đến đâu cũng bị người ta nghi ky xa lánh, và công việc làm 


ăn hay hoạt động khó bề thành công. Có lẽ chúng ta nói: 
"Ối! cái đồ dư luận" Phải, nhưng nếu có thể được, ta cũng 
nên tránh những dư luận xấu có hại cho mình. Quả dư luận 
cũng phải có một sức mạnh gì, nên Pascal mới gọi nó là 
chúa tể của thế gian. Vả lại, ở đời, nếu không mua bạn 
được, thì ít ra đừng mua thù thì mới gọi là khôn ngoan chớ. 
Vậy thiết tưởng từ đây, trong câu chuyện chúng ta cương 
quyết đừng chỉ trích. Phải tuyệt đối không chỉ trích. Chỉ trích 
xướng miệng thiệt, nhưng thường gây ác cảm. Ta muốn mua 
lòng người để thành công, thì ta phải tránh tật xấu động trời 
ấy. 

Khi rủi đàm luận với một người có đầu óc chỉ trích, ta nên 
đối xử khôn ngoan, dè dặt. Nếu họ chỉ trích ta, ta đau xót 
thiệt, nhưng nên nhịn là hay nhất. Lẽ đâu bạn đi ăn thua với 
một người đáng lẽ làm bạn thương hại vì quá non trí và vụng 
ở đời. Nếu họ chỉ trích kẻ khác, bạn liệu đính chính một cách 
khôn ngoan, không được làm thỉnh cười cười cho có chứng. 
Đừng  lia lịa tỏ ra tán thành hay "bồi" thêm, vuốt đuôi 
những lời chỉ trích của họ, về sau nếu không qua cần họ, thì 
tránh xa họ là diệt kế để khỏi hại thân mình và giao oán thù. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Nói Nghịch 


Bạn bảo: "Vách tường trắng". Họ nói: "Đen". Bạn nói: "Trời 
mưa". Họ cãi: "Nắng". Bạn bảo quẹo bên phải. Họ đáp bên 
trái. Bạn bảo đi chợ. Họ nói không. Bạn bảo ở nhà, họ nói 
không. Thứ người kì quái hay nói nghịch đó, chúng tôi muốn 
bàn riêng với bạn về họ. Trong câu chuyện, sở trường của họ 
là nói nghịch lại ý của kẻ khác. Đầu óc của họ là một thứ 
"máy nói nghịch". Vừa nghe thiên hạ quả quyết một điều gì, 
tức tốc họ quả quyết điều nghịch lại hẳn. Lối nói chuyện 
chướng đời như vậy, là lối chỉ gieo ác cảm và bất mãn thôi. 
Nói chuyện có ý lưu chuyển tư tưởng cho nhau, cảm thông 
những tâm tình cho nhau, để được sự đồng ý, đồng cảm và 
do đó có thú vị. 

Người ta nói chuyện, hoặc để tính làm công việc gì, giải 
quyết một vấn đề nào, cần sự tìm hiểu quan điểm của nhau, 
cố gắng nhận lí lẽ của đối phương để giúp nhau đi đến chân 
lí. Người ta cũng nói chuyện để giãi bày tâm sự, để tiêu 
khiển sau những giờ làm việc mệt mỏi. Người nói nghịch, 
không biết rõ tâm lí này nên làm cho câu chuyện nặng nề. 
Bạn bàn tính công việc gì quan hệ với họ, họ gạt ngang ý 
kiến của bạn. Bạn nổi cộc không? 

Chúng tôi có nỗi lòng sầu chán muốn đem bộc lộ cùng họ, 
để tìm một tia hi vọng cho đời sống. Họ nói một loạt: 
không... không... Chúng tôi có thiện cảm với con người đó 


được không? Sau những phút giây học tập ở hãng xưởng, 
bạn mệt nhoài, muốn bàn chuyện cùng họ để giải trí một 
chút. Họ phản đối bạn, nói nghịch cùng bạn như một tên du 
côn, bạn có thể mến phục họ được không?. Trong khi gieo ác 
cảm với bạn và chúng tôi như vậy, người nói nghịch có tâm 
lí kì lạ. Họ cho rằng, phản đối ngay mặt kẻ khác như vậy là 
anh hùng, là người đầu óc độc lập, là hạng biết chuyển 
hướng tư tưởng của kẻ khác, là nhà mô phạm có khả năng 
sửa lời ăn tiếng nói của thiên hạ. Có nhiều nguyên nhân đưa 
họ đến chỗ có đầu óc khờ dại ấy. 

Có người hay nói nghịch, vì tính khí tự nhiên thích phản đối. 
Có khi họ không có thâm ý gì ác độc cả. Bạn rủ họ đi dạo, họ 
nói không. Nói không, nhưng có thể lát sau vẫn có thể họ đi 
dạo ngoan ngoãn với bạn. Có người hay nói nghịch, vì quá 
giàu tự ái. Họ thấy trong thái độ nhìn nhận sự quả quyết của 
bạn, có cái gì khiến họ hạ mình xuống, tỏ ra mình không 
thông thái, nghèo kinh nghiệm. Nhiều khi, có ý thức rằng, 
bạn nói trúng lý, nhưng họ vẫn lắc đầu bảo bạn nói bậy để 
gọi là giữ thể diện cho mình. Có thứ người, nói nghịch vì 
thiếu can đảm. Họ cùng bà con ruột thịt với thứ người nói 
nghịch vì giàu tự ái. Khi bàn chuyện với bạn, họ ít khi ngó 
ngay mắt bạn. Khi nào mắt bạn gặp mắt họ, là họ đảo chỗ 
khác, tỉnh thần nhát đảm ấy ảnh hưởng đến tâm tánh của 
họ, nên khi nghe bạn nói điều gì, họ không đủ dũng khí để 
chịu bạn nói trúng nên phải cãi lại, có khi miễn cưỡng nhưng 
vẫn cãi. Đáng lẽ vì yếu tinh thần, họ đừng bẻ lời người ta, 
nhưng quái lạ: họ cho sự hạ mình, đồng ý với kẻ khác là việc 
khó làm quá, nên họ tránh bằng cách nói nghịch. Có hạng 


người nói nghịch đáng ghê tởm, là nói nghịch để thỏa mãn 
tánh ham cãi lộn của mình. Họ lấy làm khoái trá trong việc 
bài bác ý kiến của kẻ khác và sung sướng cãi lý qua lại với 
người nghịch quan điểm với mình. 

Người ta cũng hay nói nghịch, vì quá dè dặt. Hạng này bạn 
gặp nhiều trong giới trí thức. Một người nào đó quả quyết 
điều gì, họ sợ lầm lạc nên thái độ trước hết họ có, là bài bác 
để rồi phân tách thế này thế kia. Họ vừa nói nghịch vừa lí 
sự. Cả hai lối đối xử đều đáng ghét như nhau. 

Sau hết, chúng ta không quên người thích nói nghịch vì càn 
trí. Khi nghe ai nói ý gì mới lạ. Họ không hiểu kịp thì họ phản 
đối ngay Họ phản đối, không phải họ có lí do minh chứng 
rằng, ý nghĩ của kẻ khác là bậy, mà chỉ vì họ ngu dốt. Không 
thể kể hết cùng bạn những thứ người nói nghịch. Mà tưởng 
không cần kể hết làm gì. Vài gương trên cũng cho bạn thấy, 
sự nói nghịch, tự bản chất chống lại với tinh thần nói chuyện 
và con đẻ của nó, bao giờ cũng là hiểu lầm, ác cảm. Trên 
đường đời, bạn là người muốn dùng câu chuyện làm phương 
tiện để đắc nhân tâm hầu thành công, chúng tôi tin bạn 
đừng mắc tật nói nghịch. Nếu trong thời gian qua, đã nhiều 
lần bạn mất thân tình vì ba tấc lưỡi, thì xin bạn đừng ngả 
lòng. Bạn cố gắng phục thiện, và sửa lỗi, đó là bạn tiến tới 
trong việc tu thân rồi. 

Hiện giờ, chung quanh bạn, có biết bao người muốn đẹp 
lòng thiên hạ mà hễ nói chuyện là nói nghịch. Còn bạn 
muốn sữa mình để nói chuyện duyên dáng thì một ngày gần 
đây bạn sẽ bặt thiệp. Đọc Benjamin Franklin người ta thấy 
ông tự nhủ rằng, lúc còn trẻ tuổi, tánh tình ông rất khó chịu, 


hay cãi bậy, thích nói nghịch, bị nhiều người ghét. Nhưng 
nhờ ông tự kiểm, tu thân, biết trừng trị ba tấc lưỡi, sau 
thành một người có nhân cách đáng phục. Bạn hãy bắt 
chước con đường phục thiện của Franklin. 

Muốn thuyết phục một người hay nói nghịch, bạn nên theo 
vài quy tắc này. Nếu người nói nghịch là người có đầu óc 
lành mạnh, thì bạn dùng lời nói êm dịu dẫn dụ họ, chuyển tư 
tưởng của họ cho thành tư tưởng của bạn. Bạn hãy tập nói 
khiêm tốn như Franklin: Tôi thiết tưởng, hình như có lẽ là... 
Những lối nói này làm cho người nói nghịch ít có cơ hội nói: 
không, và nhờ vậy, họ dễ dàng trả lời "Vâng" với bạn... Tốt 
hơn hết, là bạn đừng trả lời dài dòng. Họ có cộc lốc, trả lời 
"không" cùng bạn, bạn nên làm thinh, họa may còn giữ 
thiện cảm được với họ. Nếu bạn lí luận với họ, chắc chắn 
bạn phải bị họ ăn nói lỗ măng thôi. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Nói Hành 


Chúng ta có thể nói không sợ lầm rằng, nói hành kẻ khác 
như một bản năng của con người. Con người tự nhiên ưa 
thích mình, nên lo giấu kín những gì xấu xa của mình và 
cũng tự nhiên phanh phui những khuyết điểm của kẻ khác. 
Khi xét nét phẩm bình đời sống thiên hạ, con người nghe 
sung sướng, tuy khả ố. Vì thế, một trăm câu chuyện trong 
xã hội, có đến chín chục bàn về kẻ khác. Kẻ ấy có thể là 
những người xa lạ, mà cũng có thể là những người thân. 
Nhiều khi người ta nói hành không phải bởi ác tâm, mà bởi 
tánh tự nhiên hay vạch lá tìm sâu, bởi không có chuyện gì 
nói, bởi muốn tìm thứ cảm khoái đê hèn là thấy mình vô tội, 
toàn thiện khi người này người nọ lỡ lầm, tội lỗi. Trong cuộc 
sống hàng ngày, bạn gặp biết bao câu chuyện nói hành về 
những lí do tâm lí nói trên. Có thể nói, người ta nói hành 
khắp mọi nơi. 

Dưới mái gia đình về chiều họp lại, người ta nói chuyện 
người láng giềng có tật nhỏ mọn. Nơi học đường, dụm ba 
bảy, người ta nói chuyện cô này không lo học mà chỉ lo viết 
thư cho tình nhân, cậu nọ làm gì thi đậu được vì là một tên 
cao bồi. Ở xưởng hãng, người ta chỉ trích ông chủ bất công, 
một mình thao túng đồng lời mà bất chấp quyền lợi của kẻ 
đồng sự. Trong quân đội, người ta bàn tán với nhau về cử chỉ 
hách dịch của cấp trên, hay bình về lối sống ích kỉ của một 


vài người vợ binh sĩ, về hành kiểm của một số quân nhân 
trụy lạc. Ở quán cơm, nơi tiệm nước, người thích lấy tật xấu 
của bè bạn những khuyết điểm tự nhiên như lé mắt, đui mù 
là câu chuyện đầu lưỡi để ngạo cười. Cả ở thánh đường, 
người ta cũng xù xì bàn tán về cái bụng bự của ông này, cái 
mặt méo của bà kia. Vào những ngày cúng đình hay đi chùa, 
người ta cũng lấy làm sung sướng đàm tiếu với nhau về 
cách trang hoàng của đình chùa, về những bậc tu hành, về 
những đồ dùng cúng quải. 

Còn những đề tài nói hành thì vô số. Người nói hành hình 
như không trừ vấn đề nào của thiên hạ. Những tội lỗi, những 
tật xấu của ai làm mất lòng họ, phản đối họ, họ đem ra nói 
rất hăng hái. Nhiều khi họ có thái độ vị tha, "thây đời", tỏ ra 
sao thương tiếc người này sao sống thế này thế kia. Thế rồi 
họ đem những đời tư, những việc kín đáo của kẻ khác ra 
bàn. Những câu chuyện này, họ nói say mê như người 
nghiện á phiện bên nàng tiên nâu. Điều người ta khoái bàn 
nhất ở kẻ khác, là những lỗi lầm về xác thịt. Một bậc chức 
quyền nào đó ngoài đời mà đạp chút bùn, là họ thêm mắm 
thêm muối và bàn bất tuyệt. Những người độc thân hay 
những cô gái lỡ thời mà có giao thiệp với người khác phái thì 
họ nói không biết đã. Trong học đường, kẻ nói hành cũng 
đam mê bàn về những cuộc yêu sai lạc của những học sinh 
với nhau. 

Có cuộc tình ái nào thì họ phanh phui ra ánh sáng hết. Cả 
những đức tánh của kẻ khác, người nói hành cũng có thể 
dùng làm đề tài. Họ cho là giả hình, nhờ trời cho, vậy chớ có 
cơ hội vẫn tội lỗi. Khi nghe tin người đồng nghiệp hay đồng 


song thành công việc gì, kẻ nói hành tìm cách bôi lọ, cắt 
nghĩa xấu và dì hành động của những kẻ ấy. Có khi là họ cho 
may rủi nhất thời. Ai được ủy lạo, tán thưởng, họ cho là cấp 
trên hiểu lầm, chớ người được ủy lạo tán thưởng không xứng 
đáng. Nếu họ là người nghèo, họ hay nói những kẻ giàu mà 
hạ tiện, giàu vì bất nhơn. Họ cũng hay nói đến tiền bạc hay 
những huê lợi của những kẻ ấy không phải để mừng vì bác 
ái mà để ganh tị, giềm phạ Những câu chuyện này, họ nói 
với một giọng chua chát mỉa mai, cay độc. Có nhiều người 
đê mạt đến nỗi, đem những tâm sự của những người thân 
thích với mình, những chuyện kín trong gia đình, trong bạn 
bè ra để bán rao. 

Về tuổi nói hành thì có thể nói từ tuổi khôn trở lên, tuổi nào 
cũng thích nói hành cả. Nhưng nói hành có tiếng là phái yếu, 
và trong phái yếu, những cô gái già, những bà lão là nói 
nhiều nhất. Nói như vậy không có ý bảo, phái mạnh khéo 
giữ ba tấc lưỡi. Có nhiều đàn ông tối ư già hàm và nói hành 
đáng khiếp. Thường thường người ta nói hành vì đa ngôn, 
nói riết rồi không biết chuyện gì phải nói, nên đem chuyện 
của kẻ khác bàn cho khỏe miệng. Ở đây hiểu là hạng người 
không có giá trị gì. Chớ nói nhiều mà cần nói, thì có biết bao 
điều bổ ích trong ngành văn hóa, khoa học, nghệ thuật, văn 
học, giáo dục... mặc sức nói. Người có ác tâm không coi kẻ 
khác là anh em trong gia đình huynh đệ mà cứ tưởng nghĩ 
đến quyền lợi của mình, nên khi thấy ai chạm đến cá nhân 
mình, hay ăn đứt mình thì oán ghét, phân bì. Lòng xấu này 
bộc lộ ra lời mỉa mai, ngạo nghễ, thế là họ phải nói hành. 
Cũng có nhiều người nói hàng chỉ vì nhẹ dạ. Thấy khuyết 


điểm của kẻ khác, nghịch mắt là họ nói, nói không cần suy 
nghĩ phải quấy căn do lợi hại. 

Người nói hành thường có tâm lí căn bản là ngụ ý làm vui 
thích kẻ nghe, mua lòng người nghe. Nhưng trong Phần bàn 
về việc chỉ trích, chúng tôi đã nói người nghe, nếu có lương 
tri, thường không tin cậy kẻ nói hành. Họ cho rằng rồi đây, 
khi vắng mặt họ, kẻ nói hành sẽ nói xấu họ. Thế mà kẻ nói 
hành lại dùng ba tấc lưỡi đầy nham hiểm của mình để 
thuyết phục họ. Đối với người nghe, họ không đảm bảo được 
thiện cảm, đối với kẻ nói hành, chắc chắn họ gây ác cảm. 
Bạn biết con người rất sợ dư luận, kể cả những người đã 
từng ra vào chốn tên bay đạn lạc. Khi nghe những kẻ khác 
dư luận về mình, người thấy bối rối lo âu, không biết thiên 
hạ đối sử với mình ra sao. Chung qui, người ta khủng khiếp 
vì búa rìu dư luận, chỉ vì yếu tinh thần. Bởi có thứ tâm lí ấy 
nên một khi nghe người ta nói về tội lỗi, tật xấu của mình thì 
coi kẻ nói hành là quân thù. 

Có người thâm giao với nhiều kẻ, nhưng khi nghe những kẻ 
này nói hành về mình thì nghi kị Oán ghét họ ngay Như vậy, 
việc nói hành là thuốc độc cho việc xử thế mà người nói 
hành phải chịu những kết quả thảm khốc. Đời họ phải bị cô 
độc. Người xa lạ nghe họ nói hành tìm cách tránh trước họ. 
Những kẻ thân thích với họ bị họ vạch lá tìm sâu, bán rao 
tiếng xấu mất tín nhiệm ở họ, dần dần từ giã họ, khi thấy họ 
không kính trọng mình, không binh vực mình, tìm cơ hội chia 
tay với họ. Nếu họ là bậc chỉ huy, một nhà giáo dục, họ bị kẻ 
dưới coi như rơm rác. Uy quyền của họ bị miệng lưỡi cấp 
dưới làm lung lay Danh tiếng họ vì sự trã đũa của kẻ dưới, bị 


bôi lọ. Nếu họ là hạng bị quản trị, cấp trên rất đề phòng họ, 
vì cho họ là hạng dấy nguy, gieo mầm bất tuân, phá tan uy 
tín và phản đối kỉ luật. Trong cuộc giao tế hàng ngày, khi 
gặp người có ăn học cao mà họ mở miệng nói hành thì tức 
thì họ bị liệt vào hạng tiểu nhân, có đời sống bất đáng. Như 
thế trong xã hội, người nói hành là đối tượng của muôn 
người oán ghét. 

Điều chúng tôi ước muốn cho ngày mai đây hứa hẹn của 
bạn, là bạn quyết không khi nào nói hành. Bạn hãy tin như 
hai lần hai là bốn rằng, nói hành làm cho nhân cách bạn đê 
hèn vì tỏ ra bạn không đủ can đảm nói thẳng cùng kẻ khác 
lỗi lầm của họ. Nói hành làm cho đời bạn mất nhiều thâm 
tình, do đó có hại cho sự học thêm kinh nghiệm, có hại cho 
việc làm ăn. Khi gặp ai gièm chuyện kẻ khác nói cùng bạn, 
hoặc bạn làm thinh, hoặc bạn lái câu chuyện qua vấn đề 
khác. Nếu sự đính chính lỗi lầm cần thiết, thì bạn nên làm 
với nghệ thuật để khỏi gieo ác cảm không có lợi gì cho đời 
mình. Lễ dĩ nhiên, khi có phận sự binh vực ai, thì dù bị thiên 
hạ ghét đến đâu, vẫn phải nói sự thật. Một phương thế giúp 
bạn xa lánh sự nói hành là hãy thường tự kiểm là hãy nghe 
lời Socrate là tìm biết mình. Khi bạn hiểu bạn rồi thì bạn 
không có ác tâm với kẻ khác và rất khoan hồng với bất cứ 
ai. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đùng Nhạo Báng 


Đời Hoài Vương có quan đại phu tên là Khuất Nguyên, ngày 
nọ bị sàm báng, oán ghét đời đến nỗi thất vọng, ngao du 
như người mất trí và hát: Đời đục và say cả, chỉ mình ta 
trong và tỉnh thôi. Bậc trượng phu như Khuất Nguyên, mà 
còn không tự chủ được, đến nỗi oán đời như vậy thì bạn thử 
nghĩ, phàm nhân khi bị nhạo báng thì tâm trạng như thế 
nào. Thế mà rất nhiều người trên đời khi nói chuyện lại nhạo 
báng, không biết tại sao họ thích mua thù hơn mua bạn. Lúc 
sống chung cùng kẻ khác, họ dùng ba tấc lưỡi thâm hiểm 
của mình để mô tả hình dạng xấu xa của đồng nghiệp, dùng 
lời nói duyên dáng khêu gợi những khuyết điểm về thể xác 
như sún răng, lẹm cằm, lé mắt, môi xệ, miệng xéo, chân 
què, tay cán vá, nói ngọng, cà lăm. Họ cũng không ngần 
ngại đem việc riêng của gia đình, những bí mật về tình vợ 
chồng tình thâm giao để nhạo báng. Đặc biệt nhất là họ lại 
lấy những lời nói trật của kẻ khác để trêu chọc, mỉa mai. 

Có khi họ cố gắng bắt chước tật xấu của anh em, bè bạn 
như giả bộ cà lăm, nói gọng... để cho sự sàm báng linh 
động. Nếu họ là một nhà chỉ huy hay là một nhà giáo dục, 
họ sẽ pha lẫn những lời nhạo báng của họ, trong khi ra lệnh 
và dạy dỗ. Kẻ dưới có điều gì sơ sót họ lặp lại một cách đê 
hèn. Chúng tôi có biết một nhà giáo dục nọ, mỗi lần kẻ dưới 
lỗi lâm hay xin ông điều gì, ông nói bằng một giọng sàm 


báng chua như giấm. Đời giáo dục của ông, là một đời gieo 
oán hận và hư hại rất nhiều tương lai của kẻ thụ giáo với 
ông. 

Người nhạo báng, nhiều khi tỏ ra rất tế nhị trong việc chạm 
tự ái kẻ khác. Họ dùng cách nói lái, dùng lối bỡn ngữ, dùng 
những tiếng có nhiều nghĩa để nói như dao đâm thọc tận 
tâm hồn của nạn nhân. Lời nói của họ có khi thêm phần 
chua chát, cay đắng bởi họ đay nghiến, trề môi, trợn mắt, 
nhăn răng, hay ra nhiều điều bộ nhạo báng một cách sâu 
độc. Lắm khi, họ làm bộ ca tụng một vài đức tánh của kẻ 
khác, rồi họ chêm vào những tiếng "nhưng mà, song lẽ" có 
cái hậu đắng như bồ hòn, khiến kẻ bị chỉ trích khổ không 
sao tả được. Những khi họ không có dịp tích cực nhạo báng 
hay nhạo báng đã thèm rồi, họ giả bộ hỏi kẻ khác, chọc một 
hai tiếng, khích kẻ khác nhạo lại những tâm lí sâu độc của 
họ. Họ tráo trở nên người bị họ trêu trọc, oán ghét họ thấm 
thía và lâu bền. Trong nhiều trường hợp, vì quá quen miệng 
ngạo nghễ, họ đem cả những điều nghiêm trọng trong tôn 
giáo ra để làm đề tài nhạo báng, hầu mua vui cho thiên hạ. 
Có lần, chúng tôi lấy làm sỉ nhục cho một người bạn, trong 
câu chuyện anh ta hãng hái vênh vênh nhạo báng những 
tiếng "Nam mô" và "Amen”" với cái giọng pha trò của mình. 
Muốn đắc nhân tâm, xin bạn nhất định bỏ sự nhạo báng. 
Người nhạo báng bao giờ cũng gặp những uất hận do những 
lời nói chêu ghẹo của họ đã gieo. Bạn cứ tin rằng trên đời, 
dù một tên ngu dại cũng có lòng tự ái, cũng thấy mình là 
một con người, và không bao giờ có thiện cảm được với ai có 
thái độ nhạo báng mình... Ai cũng cảm thấy thân thể mình 


có một sắc đẹp nào đó, có một duyên dáng khả dĩ thu hút 
kẻ khác. Ai cũng nhận mình có một tài riêng. Nói điều gì, dù 
về mặt khách quan rất bậy, vẫn cho mình nói rất hữu lí. 
Muốn chỉnh phục được lòng của kẻ khác, bạn hãy kính trọng 
tâm lí muôn đời ấy. Nếu nhạo báng, bạn chỉ làm cho kẻ khác 
lo bảo vệ sự tự ái của mình, trở nên thù địch với bạn. 

Do kinh nghiệm, có lẽ bạn nhận thấy sự kiện này. Là khi 
chúng ta nhạo báng ai, tức là chúng ta làm cho họ nổi bật 
lên giữa đám đông mà họ đang sống, nỗi bật không phải với 
những gì có thể hãnh diện, mà với những điều sỉ nhục. Đó là 
hành động tối kị đối với bất cứ ai. Con người tự nhiên muốn 
làm trung tâm điểm của thiên hạ nhưng rất đau xót trong 
lòng khi cặp mắt nhìn mình với vẻ ngạo nghễ. 

Người nhạo báng đã khiến họ Ở trường hợp này, làm sao họ 
không thù oán được. Có khi, người nhạo báng bảo rằng mình 
"chơi". Phải! Nhiều khi họ buông lời trào phúng để mua vui 
thôi. Nhưng đối với nạn nhân, lời châm biếm của họ không 
có "chơi" như họ tưởng. Nó vẫn chạm tự ái ít nhiều. Chạm tự 
ái người ta, mà muốn người ta mến mình thì thật là dại. Hơn 
nữa, chúng ta nên để ý rằng, phần đông con người thích 
nhạo báng, và nhạo báng thường sẽ có cái tật nghiện nhạo 
báng. Tự nhiên con người muốn che dấu tật xấu hay khuyết 
điểm của mình, và hay thổi lông tìm vết ở những kẻ chung 
quanh. Nhưng khi nhạo báng, người ta nghe sung sướng, thứ 
sung sướng đê hèn: nó thúc đẩy người ta đê hèn trong việc 
chọc ghẹo. Người ta còn thấy một thứ danh dự, một thứ tài 
trong việc khéo tìm đủ cách để nhạo báng kẻ khác nữa. Và 
người sàm báng càng khoái trá nói tật xấu của thiên hạ, thì 


tự nhiên càng mê thích, coi nó như một nhu cầu phải thi 
hành luôn những khi bàn chuyện với bất cứ ai. 

Như thế, thưa bạn! Làm sao họ thuyết phục được kẻ khác. 
Một lần nữa chúng tôi xin cho bạn đặt cho lưỡi một dây 
cương. Thánh kinh bảo, trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần. 
Chúng tôi xin bạn nên đámh lưỡi một lần thôi để tránh tuyệt 
đối những lời ngạo nghễ. Đức Khổng nói: "Dương nhân chỉ 
ác tư vi tiểu nhân". Đúng thay, mỗi khi bạn nói xấu về kẻ 
khác và nhất là nói xấu để cười cợt, là những khi bạn thấy 
mình tự hạ, hèn yếu. Nếu bạn là bậc chỉ huy, là giáo dục mà 
hay nhạo báng thì bạn hãy nhớ rằng, mỗi lời trào phúng của 
bạn, là nhát búa đốn phá uy quyền của bạn. Nếu bạn hay 
nhạo báng những người thân nghĩa của mình, thì bạn đừng 
quên rằng, sau cùng đời bạn sẽ là đời cô đơn. 

Chúng tôi tin tưởng, bạn là người biết tự trọng, không bao 
giờ thích dùng ba tấc lưỡi hầu mua thù chuốc hận cho mình. 
Nhưng thưa bạn! Trong cuộc sống, bạn không làm sao tránh 
khỏi những ngón lưỡi nhạo báng bạn. Bạn phải đối với nó ra 
sao? Trả đũa à! Không. Bạn phải coi những kẻ tiểu nhân 
ngạo nghễ bạn, là những trường hợp để cho bạn luyện chí 
khí. Bạn tự nói: "à? Giá tôi có những khuyết điểm như bao 
kẻ khác ngạo nghễ rồi thì sao nữa. Tôi lãnh trách nhiệm về 
lỗi lâm của tôi đó. Rồi sao nữa. Tôi đáng cười nhạo đó. Rồi 
sao nữa." Thường người ta đau xót khi bị nhạo báng, chỉ vì 
thiếu tinh thần, quá tự ty và sợ dư luận. Bạn can đảm lãnh 
hết những búa rìu của dư luận, thì bạn sẽ thấy mình anh 
hùng. Thái độ quân tử của bạn, một mặt giúp bạn có nhân 
cách đáng phục, mặt khác gieo cho kẻ khác cảm tưởng 


rằng, bạn là con người biết nhẫn nhịn, vui tánh, dễ giao tiếp. 
Dĩ nhiên đối với kẻ nhạo báng bạn, bạn không làm mích lòng 
họ. Hy vọng sau nhiều lần nhạo báng bạn, họ sẽ hối hận. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Vụng Về 


Có nhiều người tự nhiên thiếu cái mà người ta thường gọi là 
duyên dáng nên câu chuyện của họ đụng chạm người nghe 
và chỉ đem lại cho họ sự khi rẻ, oán thù. Người ta có thể nói 
chuyện Vụng về trong nhiều phương diện. Có người hễ mở 
miệng, là nói điều ác cho kẻ nghe. 

Họ nói như một cái máy, không ý thức gì về hậu quả lời nói 
hậu quả của mình. Vừa bắt tay bạn, họ hỏi mùa này người ta 
đau trái nhiều quá, bạn có bị không? 

Con bạn đau hổm rày chắc liệt nặng? Bạn tưởng họ có ác 
cảm với bạn nên nói như vậy? Có lẽ bạn hiểu lầm. Họ vẫn có 
thiện cảm với bạn, nhưng họ có cái tật, hễ mở miệng là nói 
những chuyện dữ, gieo ác cảm vô tình như vậy. Gặp chúng 
tôi, họ vui vẻ lắm, hỏi hết sức tự nhiên: "À hồi đó chúng tôi 
có ở tù phải không, có mắc nợ phải không?" Họ hỏi những 
điều như vậy, chúng tôi có thích trả lời hay không, mặc kệ. 
Họ vẫn cười hề hề. Có người vụng về trong việc gieo những 
ý tưởng hắc ám, khiến người nghe bi quan về cuộc sống, 
hay cuộc làm ăn của mình. Ai tính lập nhà xuất bản, bàn 
việc tổ chức với họ, họ nói nào độc giả ít, giấy mắc,... không 
có tác phẩm giá trị để xuất bản, nhà phát hành làm việc 
không chu đáo, sẽ lỗ vốn... Bạn bàn cùng họ về một người 
bạn thương mến à! Coi chừng, họ không làm cho bạn có cái 
vui sướng nghe họ khen người mình đã phú gửi trái tim. Họ 


sẽ kiếm cho được một khuyết điểm tinh thần hay thể xác để 
nói. 

Chúng tôi nói kiếm thì cũng hơi quá, bởi vì tự nhiên, họ 
không muốn làm bạn phật ý. Nhưng rồi, cũng tự nhiên họ 
vụng về, nên nói ra điều làm bạn bất mãn. Có thứ người 
vụng về khác, khi bàn chuyện cùng ai, nói ra những lời nhận 
xét không hay của họ về kẻ ấy. Chúng tôi nói chuyện văng 
nước miếng, họ chỉ chúng tôi và nói: "nước miếng". Áo của 
bạn gài lộn nút, tóc của bạn rối nùi, giày của bạn dính đất, 
thấy thì họ nói ngay. 

Bạn bực mình với họ ư? Có can gì với họ, họ cứ nói tự nhiên. 
Có nhiều người khác không bàn ngay những điều làm bạn 
phật lòng, nhưng họ có kiểu nói, giọng nói và những cử chỉ 
khiến bạn dễ dàng có ác cảm với họ. Khi bạn nói điều gì 
quan hệ, bằng một giọng trầm trầm chỉ một mình họ nghe 
thôi, họ lại "ừ" rất lớn. Có khi họ nói to tiếng mà không có gì 
lo lắng kẻ khác nghe được điều bí mật. Nhiều lúc, cách họ 
mở đầu một câu nói, cách họ ra điệu bộ, có cả cái gì vụng 
về lập dị, chướng mắt, bạn thấy không thích họ ngay Có 
hạng người khác, vụng về trong việc khen ngợi. Hoặc vì 
muốn đắc nhân tâm, hoặc thiếu bản lĩnh, họ hay xen vào 
câu chuyện những lời khen ngợi kẻ khác. 

Nhưng họ không biết nghệ thuật khen chút nào. Có khi họ 
khen đến trở thành dua nịnh. Cũng có thể, không ít người 
kém trí, lấy làm sung sướng, hưởng những lời "thổi" đường 
mật của họ, và bị họ lạm dụng. Trong biếm ngôn của Chồn 
và con Quạ, của La Fontaine họ đóng vai con chồn, nhưng 
đối với người có chút lương tri, điều họ tán tụng thái quá 


không khỏi làm người ta đỏ mặt và đâm ra khi rẻ họ. Rất 
nhiều người làm mất thiện cảm với kẻ nói chuyện những 
chuyện ba láp hay thỉnh thoảng nói lạc đề. Bạn đang thuật 
lại cho họ một cuộc tang chế, bỗng họ chận lời bạn và ngó 
ra ngoài sân chỉ con gà tha côn trùng. Bạn bàn cùng họ về 
hóa học, bạn muốn họ tập trung tinh thần vào vấn đề này, 
nhưng đến phiên họ nói, nào: ông tổ nghề in, Napoleon 
thắng trận, nào kinh tế tư bản, chế độ quân phủ. Họ nói ra 
hết những gì xảy đến trong đầu óc họ. Bạn phải bực mình. 
Chúng tôi không thể kể cho bạn hết những thứ người vụng 
về trong câu chuyện. Họ có cái gì thiếu duyên dáng, nên 
điều họ nói ra, thường va chạm tự ái kẻ khác. Những khi bàn 
chuyện, lời của họ chỉ gây thiệt hại cho họ, đúng như Quân 
Bình đã nói: "Khẩu thiệt giả họa chi môn". Tuy vậy đối với 
họ, bạn hãy có tấm lòng bao la như đại hải. Họ là hạng 
người đáng thương. Thay vì xét nét, bắt lỗi họ như nhiều 
người trí thức "rởm" hay làm, bạn nên làm thỉnh, vui vẻ 
nghe họ nói thôi. Cổ nhân bảo: "Đại trượng phu dương dung 
nhân". Lời này bạn nên triệt để thi hành đối với những kẻ ăn 
nói vụng về. 

Riêng phần bạn, thỉnh thoảng bạn nên nhờ một vài người 
bạn thân thiết phê bình giùm cho lối nói chuyện của mình. 
Điều này rất khó, là ai trong chúng ta cũng giàu tự ái. Vả lại, 
không có một khuôn thước nào tuyệt đối cho việc nói 
chuyện. Nhưng dù vậy, những khuyết điểm ai cũng có thể 
mắc: Bạn nên sửa lần lần. Nhờ đó câu chuyện của bạn có 
tính chất hấp dẫn. Nó làm cho bạn được nhiều bằng hữu và 
kẻ cộng tác. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Thày Lay 


Nếu bạn chịu khó moi ký ức của bạn, thì bạn sẽ nhớ bạn đã 
gặp nhiều người có tật thày lay Họ là cái thùng lủng, mà 
những điều kín của kẻ khác giao phó như bị chảy đi khắp 
nơi. Tâm hồn họ thiếu hẳn sự điềm đạm. Họ không có một 
đời sống trầm ngâm, đời sống của riêng mình. Đừng ai đòi 
họ đức tự chủ. Ý chí của họ hoàn toàn bất lực với thần kinh 
hệ. Lúc nào họ cũng muốn phanh phui tâm trạng mình cho 
thiên hạ biết để gọi là "tự giải thoát" một phần nào. Không 
có điều gì mà họ giữ kín trong tâm khảm được. Họ cần phải 
nói ra cho kẻ khác cùng biết để thỏa mãn cái thính "trống 
trải" tự nhiên của mình. 

Kẻ thày lay có hai dạng. Hạng hỏi và hạng nói. Hạng hỏi là 
hạng người có khi tưởng mình cẩn ngôn, nhưng lại hay hỏi 
người ta về những bí mật này. Trong cuộc sống hàng ngày, 
chắc bạn nhớ không ít người, vừa vô lễ, vừa bất cẩn tra hạch 
bạn về những điều mà bạn muốn giữ kín. Họ không có sự 
tinh tế trong phép xã giao để tránh cho kẻ khác khỏi nói ra 
những điều đáng lẽ không được tiết lộ. Tật xấu này không 
phải chỉ ở người ít ăn học. Cả những bực vốn học uyên thâm 
mà thiếu rèn luyện về tâm đức vẫn mắc. Có khi họ lạm dụng 
quyền chỉ huy hay quyền giáo dục của mình bắt kẻ dưới 
cung khai điều bí mật của riêng chúng hay của kẻ khác phó 
giao. Thiệt có gì đáng khi mạt cho bằng những hành động 


như vậy. 

Đến hạng thày lay đi bộc lộ bí mật của kẻ khác hay của 
mình thì đông hơn và đáng kết án hơn. Có nhiều bí mật, 
không ai buộc họ giữ kín. Song vì lương tâm buộc không 
đặng: Họ vẫn tiết lộ. Đi ngang qua đầu cầu nọ, thấy đôi trai 
gái âu yếm nhau, họ nói um sùm cho người hàng xóm biết. 
Bạn gởi chúng tôi một mật thự Họ lượm được đem đọc cho 
hết người này đến người kia nghe. Họ còn đi "nộp" những 
điều mà họ hứa giữ kín đến xuống mồ nữa. Khi một ai cố ý 
hay vô tình cho họ biết điều bí mật, rồi xin họ giữ kín cho, họ 
hứa "bán mạng" sẽ chôn nó sâu tận cõi lòng. Nhưng khi gặp 
người thân hay kẻ nào khéo hỏi, họ nói sạch sành sanh. Ở 
ngoài chợ đời, cũng như nơi tu hành có biết bao thứ người 
đê mạt này. Họ coi lương tâm của họ như "móng cảng". Họ 
không kể gì đến danh dự mà họ dùng bảo mật cho người tạ 
Thiệt là những tâm hồn tiểu nhân. Người thày lay thưa bạn, 
còn dám phanh phui cả những bí mật mà người khác phó 
giao cẩn thận nữa. Có thứ bí mật mà kẻ khác trước khi nói 
cho họ biết, đặt điều kiện, là giữ kín mới nói, biết được điều 
bí mật rồi, họ đem về nói hết cho vợ con, bạn bè, lối xóm 
của mình. Có nhiều bí mật, người nói ra không công khai, 
buộc họ giữ kín vì nghề nghiệp và lương tâm họ không bao 
giờ nói cho ai. Nhưng rồi họ cứ tha hồ quảng cáo... 

Họ có nhiều cách để tiết lộ những bí mật. Có khi vì lương 
tâm ngăn cản họ không mạnh miệng nói thẳng bí mật, song 
bởi thiếu tự chủ, họ nói xa xa, gần gần. Do điều nói bóng 
bẩy của họ, kẻ khác bói được điều kín. Nhiều lúc họ hỏi cách 
nào đó, làm kẻ khác bắt được ý họ muốn nói: Sự bí mật 


cũng bị tiết lộ những bí mật thì trong cặp mắt, nơi nét mặt, 
ở các điệu bộ của họ, có cái gì đó mà một người sành tâm lý 
có thể biết được dễ dàng. 

Trong khi tiết lộ những bí mật, người thày lay có tâm lý đặc 
biệt. Họ tưởng rằng, mạc khải cho một ai nghe điều bí mật, 
thì kẻ ấy quý mến họ, có tín nhiệm với họ. Nhưng họ lầm. 
Hồi chưa nghe bí mật, như những bí mật về tà dâm, về sát 
nhân, có lẽ người nghe chiều chuộng họ. Nhưng, nếu là kẻ 
có lương tri sâu sắc, người nghe sẽ khinh rẻ họ, hồ nghi về 
hạnh kiểm của họ. Người ta có ý nghĩ rằng, nếu họ mạc khải 
những bí mật của kẻ khác cho mình được. Thì nay mai họ sẽ 
mạc khải những bí mật của mình cho kẻ khác. Như vậy, làm 
sao người ta có thiện cảm với họ. 

Đối với kẻ khác, người thày thay cũng gây nhiều thiệt hại 
vừa cho mình vừa cho kẻ phú gởi bí mật. Trong cuộc giao tế, 
họ bị người xung quanh cho là kẻ bị trống miệng nên không 
ai ủy thác cho họ những công việc cần đức cẩn ngôn. Ai dại 
gì đổ nước trong cái thùng lủng. Dễ hiểu quá. trong những bí 
mật kẻ khác giao cho họ, có cái, nếu bị mạc khải sẽ gây lỗ lã 
trong việc làm ăn, sẽ dẫn người ta đến khám đường, sẽ làm 
cho người ta mất tín nhiệm. Nếu họ là người hay thêm mắm 
dặm muối, sự tiết lộ bí mật có thể làm cho một gia đình tan 
rã vì hiểu lầm, ghen tuông, oán hận, tra tấn nhau. 

Một tật xấu đem lại nhiều thiệt hại như vậy, chúng tôi tin 
chắc bạn lo đề phòng như một chứng bệnh dịch. 

Chúng tôi tin tưởng bạn nhận thấy sự cần thiết, trong sự cẩn 
ngôn. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi bị chất vấn về 
những bí mật, hay khi ngứa môi muốn tiết lộ, bạn hãy tin 


rằng, mỗi khi bạn mạc khải bí mật một cách vô lý, thì nhân 
cách của bạn bị tổn thương, lương tâm của bạn bị uy hiếp, 
uy tín của bạn bị lung lay Trái lại, khi bạn cẩn ngôn, tâm hồn 
bạn gia tăng dũng khí, và bạn thấy mình là con người có giá 
trị. Trong lúc xã giao, nếu có ai thường đem tâm sự hay bí 
mật của kẻ khác tiết lộ cho bạn, thì bạn nên tránh những 
câu hỏi tỏ ra mình tọc mạch, bạn nên chuyển hướng câu 
chuyện để giúp người thày lay khỏi phanh phui bí mật. Giá 
có nghe được điều gì kín, cần phải giữ thì hãy giữ đến xuống 
mổ. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Làm Đòn Xóc 


Khi nào, gặp chuyện Doez thèo lẻo chắc bạn bỉu môi. Mà 
đâu phải ngày xưa mới có Doez! Giờ đây, ở quanh bạn, có 
hàng lố Doez lúc nào cũng chực hờ để làm đòn xóc. Có thể 
gọi chơi họ là những "Thông tấn xã"; xong khác chút là họ 
"làm việc" không công, và gieo oán hận. Người ta hay nói, 
thèo lẻo là tật của đàn bà, của những cô gái già. Bất công. 
Đàn ông cũng đòn xóc không thua phụ nữ. Giá thèo lẻo là sở 
trường của đàn bà, thì trong phương diện này, đàn ông tức 
là đàn bà. Người đòn xóc giống như những con rắn độc bò 
ngểu nghến từ mọi hang cùng ngõ hẻm của chợ đời, để reo 
rắc nọc hiểu lầm, uất hận, chia ly Họ đem lời nói này, thọc 
cho người kia, việc người kia chọt người nọ. 

Vừa nghe ai nói xấu về bạn, tức tốc họ tỏ vẻ thân mật cùng 
bạn "Thiệt chỗ thân mật nhau, tôi có điều này muốn nói với 
anh. Ông X... bà Y, khi dể anh thậm tệ. Họ chỉ trích hành 
động và hạnh kiểm của anh. Tôi không muốn nói lại với anh 
chỉ cho thêm rầy. Nhưng vì tình bạn, buộc lòng tôi nói cho 
anh biết rồi bỏ đi" Bạn nói gì về chúng tôi không biết, nhưng 
họ thọc với chúng tôi rằng, bạn đả kích chúng tôi thậm tệ. 
Một bạn gái đã có vị hôn phu, ngày nọ có công việc, bàn 
chuyện rất lâu một mình với thanh nam. Họ đem mách với 
vị hôn phu của nàng rằng, nàng "chim chuột " với thanh 
nam này, mà có lẽ đã lạt tình với chàng rồi. Đôi bạn tâm 


giao đang mặn nồng yêu mến nhau, đang hăng hái xây 
dựng một cuộc đời hạnh phúc. 

Họ đến người này nói rằng, người kia là một cáo già, giả bộ 
thân mật nhưng lòng dạ là sào huyệt của dâm ô, hài lòng, 
đã gởi tình yêu nơi kẻ khác. Trong binh đội, họ đem hạnh 
kiểm của binh sĩ nộp không còn chân răng kẻ tóc cho cấp 
chỉ huy, rồi họ mách cho binh sĩ những khuyết điểm về đời 
tư của thủ lãnh. Dưới một cơ quan giáo dục, vì muốn được 
nhà giáo dục yêu riêng, vì muốn lập công hay lãnh những ân 
huệ, họ giả bộ thân mật với hết mọi người để góp lỗi lầm 
của những kẻ này, đem nộp cho nhà giáo dục. Nơi hãng 
thầy thợ có đến đúng giờ không, có làm việc tận tình không, 
họ "phúc trình" đầy đủ cho ông chủ biết. 

Họ có cả một nghệ thuật thèo lẻo. Trước mặt người mà họ 
lấy tin tức, họ có thái độ ngoan ngoãn thật thà, "thổi" cho kẻ 
này tuôn hết ruột gan cho họ, và họ dám đem cả danh dự ra 
để thề giữ kín những gì mình nghe. Như vậy, ai mà không tin 
họ được. Khi thu thập những mầm gây oán thù rồi, thì họ 
đến kẻ khác để gieo. Họ tỏ vẻ ân cần, lo lắng, họ than thở 
cho số phận kẻ ấy, tự xưng mình là kẻ thân nghĩa, để rồi từ 
từ họ thọc mách hết những điều họ nghe thấy. Thường họ 
không phải chỉ nói sự thật, mà còn bịa đặt, thêu dệt những 
điều mình biết cho kẻ nghe tin mình làm họ nóng giận, tìm 
phương kế trả thù. 

Khi làm đòn xóc như vậy, người thèo lẻo tưởng sẽ được lòng 
cả hai bên. Nhưng đó là một lầm tưởng trừ những người 
nông nổi hay quá ư đần độn, có ai lại đi tin rằng, những 
người đòn kóc là những kẻ trung tín. Ai cũng thừa biết rằng, 


miệng họ gieo nọc độc nơi mình đấy, nay mai họ sẽ gieo nơi 
kẻ khác. Cũng có thể, nhiều người vội tin, có đầu óc tiểu 
nhân, dùng họ để biết kẻ khác phán đoán thế nào về mình. 
Nhưng những người giàu lương tri, phán đoán theo tinh thần 
khoa học có đức bác ái, thành thật. Hạng thèo lẻo này coi ba 
nhân đức như cỏ rơm. Như vậy, họ làm sao chiếm được nhân 
tâm và có nhiều bạn. Trong trường hợp bạn nghe kẻ khác 
tọc mạch cho bạn những lời kẻ khác nói về bạn, xin bạn tìm 
cách đổi vấn đề câu chuyện, để tránh những nọc độc của 
họ. Ngày xưa khi Socrate nghe ai thuật lại cho ông nghe 
những lời bình phẩm của kẻ khác về ông, ông hay hỏi: "điều 
anh nói có phải là chân lý không?" Nếu trả lời không, theo 
ba câu hỏi của ông, thì ông xin người ấy hãy làm thinh. 
Chúng tôi muốn bắt chước nhà hiền triết Hy Lạp này khi gặp 
người đòn xóc, miễn là bạn đối xử với họ vừa lịch sự vừa đắc 
nhân tâm. 

Lẽ dĩ nhiên bạn là người khá đoàng hoàng, mỗi ngày cố 
gắng tránh cho khỏi quái tật ấy. Chúng tôi nói mỗi ngày, là 
vì thèo lẻo cám dỗ ta mà không dè. Nếu thành thật với 
mình, ai trong chúng ta dám nói rằng mình không có lần nào 
thèo lẻo. Là con người, tự nhiên chúng ta hướng về việc 
phanh phui cho kẻ khác biết những điều mà chúng ta biết. 
Chúng tôi không nói tính thèo lẻo vì ác tâm. Chứng này chỉ 
có một thiểu số người mắc thôi. Chúng tôi muốn nói tật đòn 
xóc vì già hàm, Thiếu tự chủ, hiếu kỳ, vì nhẹ dạ. Muốn chiến 
thắng tật xấu này, bạn hãy tập hãm khẩu. 

Mỗi khi nói chuyện với ai, để ý coi mình có thọc méc điều gì 
của kẻ khác không. Nếu lỡ thọc méc, hãy tức tốc hối hận vì 


đã làm một điều đê mạt, tổn hại nhân cách. Có người viện lý 
rằng, sự thọc méc đem lại lợi lộc. Thưa bạn dù bạn lợi lộc 
thế nào bạn cũng nên giữ phẩm giá của mình. Thà bạn sống 
nghèo nàn, hơn là giàu sang, đầy quyền thế, mà cả đời đem 
lương tâm, nhân cách, phẩm giá của mình đổ ụp xuống mũi 
giày của cấp trên quì mọp, lòn cúi, thưa méc kẻ khác, hầu 
xin ân huệ. Nếu bạn đóng vai trò chỉ huy hay giáo dục, xin 
bạn đừng đê mạt đến tổ chức dưới tay mình những con 
người Doez để hãm hại kẻ dưới. Trong cuộc giao tế hàng 
ngày, nếu bạn muốn là người ai cũng ham ủy thác tâm sự, 
thì xin bạn tránh xa một kẻ thèo lẻo. Như vậy, bạn sẽ có 
người bạn trung thành và giúp bạn đắc lực. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Ngốc Bậy 


Người ngốc, mà hôm nay chúng tôi hầu chuyện với bạn, 
không phải là thứ người thất học vì hoàn cảnh. Họ không 
biết viết, biết đọc, không có đủ phương thế gần gũi những 
người giàu kiến văn, để được nghe những điều bổ ích cho 
đời sống tỉnh thần của mình. Chúng tôi không muốn bàn đến 
những người đáng thương hại và đáng kính ấy. Chúng tôi 
muốn nói, những người đã có vốn học, nhưng vì lười biếng, 
vì không biết cách trong việc tự học nên ngu dốt đến nỗi, 
nói những lời ngông dại đến nỗi thiên hạ khinh rẽ mình. 

Phải công nhận rằng, ở thời đại chúng ta, một thời đại mà 
cõi học là trời biển, không mấy người quán thông được mọi 
kiến thức. Cách nay mấy thế kỷ, một người thông thái, có 
thể là người thông gần hết kho hiểu biết của loài người. 
Ngày nay, một người thông thái, thường chỉ am tường một 
nghành học nào đó. Họ không thể là người "biết hết" như 
Aristote hay một Rabelais. Ngoài "môn bỏ túi" của mình, 
người ta học chu đáo đã đành, đồng thời người ta cũng tìm 
cách chuẩn bị cho mình một vốn học phổ thông, nó vừa giúp 
cho chuyên môn khỏi bị lu mờ mà còn giúp cho mình giao tế 
dễ dàng với nhiều hạng người trong xã hội. 

Là một luật sư, người ta thông luật: Hay lắm. Nhưng nếu chỉ 
biết có luật và gặp ai cũng bàn hết luật La Mã đến luật Nã 
Phá Luân rồi đến luật Gia Long, Hồng Đức thì thiết tưởng 


nhàm chán. Bạn là một nhà triết học. Bạn quán thông hết 
những hệ thống triết lý Đông Tây. Quả bạn là một bậc tri 
thức đáng quí trọng. 

Nhưng nếu bạn có kkiến thức triết học, và gặp người xung 
quanh, gặp chúng tôi và bất cứ ai khác bạn lôi ra nói hết 
Epictète đến Khổng Tử, Bergson, thì câu chuyện của bạn 
khó bề hấp dẫn. Có người không những chỉ nói chuyên môn, 
mà còn nói những điều mình không biết gì ráo. Họ nói bằng 
một giọng huênh hoang nữa mới kỳ chứ. Họ rất sành văn 
Phần Pháp, nghĩ là mình thông thái và bàn chuyện gì cũng 
được. Gặp bạn, là nhà chuyên về hóa học họ đem nguyên tử 
ra thuyết với bạn. 

Mới đầu thấy họ có thái độ quân sư, bạn tưởng mình được 
duyên may, gặp một bực thầy có thể giúp kiến văn cho 
mình thêm rộng rãi. ai ngờ bàn chuyện với họ một hồi, bạn 
mới thấy tất cả sự ngu ngốc đáng tội của họ. Trong xã hội, 
thưa bạn, có biết bao người như" bậc thông thái này"nầy. Họ 
đọc đâu vài tạp chí, vài quyển sách bàn về một nghành nào 
đó, rồi cho mình là bậc chuyên môn, gặp ai cũng đem khoe. 

Có kẻ không từng bước vào ngưỡng cửa của một trường học 
nào, nhưng nhờ thời vận có chức quyền cao, tiền bạc nhiều 
thường tỏ ra mình thông thái. Trong bữa tiệc nọ, có một 
người to tiếng nói: "Thiệt ông Jésus Christ là bậc quân tử. 
Ông bị kẻ thù đâm vào nương long mà còn cất lời nhân 
đạo:Xin cha tha cho nó vì nó lầm chẳng biết". Lúc ấy, chúng 
tôi cũng gật đầu vì lịch sự. Nhưng bạn dư biết, khi mà Giêsu 
bị quân thù đâm vào nương long bằng lưỡi đồng, đó là lúc 
Ngài đã chết. Làm sao ngài thốt ra câu ấy được. Câu ấy Ngài 


nói, khi Ngài còn sống, lúc sắp bị quân thù hành ác. Nghe lời 
bậc chức quyền trên, có một bạn chúng tôi tự hỏi"Tại sao họ 
không làm thinh, có hay hơn không. Đâu phải có uy quyền là 
quán thông kinh sử và nói gì cũng trúng". Có thứ người đáng 
thương hại hơn nữa, là thứ người nghe lén vài ba điều hiểu 
biết về một nghành học nào đó, rồi cũng vênh vênh tự đắc 
thuyết cho thiên hạ như một bậc chuyên cứu lão thành. 
Người nghe họ phải bực mình và hỗ thẹn giùm, khi nghe họ 
nói bậy mà vẫn hãnh diện. 

Trong cuộc giao tế, có nhiều hiểu biết tất yếu, mà tùy tuổi 
tác, tùy địa vị, tùy hoàn cảnh có thể, người ta phải lo cho có, 
để khỏi phật lòng kẻ khác, hay để cuộc nói chuyện của mình 
khỏi vô vị. Có nhiều người không kể gì đến hiểu biết này. 
Bạn ở xa đến thăm họ, họ chào hỏi bạn, rồi bắt chuyện con 
cà con kê, thao thao bất tuyệt. Họ không có chút xã giao, 
hỏi bạn dùng bữa ở đâu chưa,để mời bạn thay giầy, để chỉ 
cho bạn nhà tắm v.v... Là một người cha trong gia đình, họ 
không biết nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Không ai buộc họ 
thuyết về giáo dục rành như một Dupanloup hay một Bosco 
nhưng ít ra, những điều sơ đẳng mà địa vị làm cha buộc họ 
phải biết. Làm giáo sư dạy từ năm này qua năm nọ, mà khi 
bàn về Phần trình giáo dục hiện hành, họ ù ù cạc cạc. Có tật 
hay nói, mà họ không lo chuẩn bị cho mình một mớ kiến 
thức cần thiết để khi đàm thoại, khỏi làm người ta khinh 
chê. 

Không cần kể thêm hạng người ngốc bậy. Vài gương trên để 
cho bạn thấy, trong khi trò chuyện ngốc bậy là tật xấu làm 
cho người ta mất uy tín rất nhiều. Chúng tôi tin bạn, lúc nào 


cũng lo tránh xa nó bằng cách chuẩn bị cho mình, vừa có sở 
học chuyên môn, vừa có kiến thức phổ thông, để khi giao 
tiếp được nhiều hạng người trong xã hội. Khi bàn chuyện 
cùng ai đừng chỉ đem chuyên môn của mình ra nói. Những 
vấn đề nào mình không được thông lắm, thì chúng ta nên 
hỏi, nên nghe hơn là ngông nghênh, biến mình thành "quân 
sư" hề. Nên nhớ rằng, thông thạo một môn, không phải chỉ 
đọc vài ba quyển sách, hay đôi tờ tạp chí. Núi nây cao, có 
núi nọ cao hơn. Cái học của ta, đối với ta có lẽ sâu rộng, 
nhưng coi chừng kẻ khác có cái học gấp trăm nghìn lần tạ 
Khôn ngoan nhất là "múa rìu qua mắt thợ". Dù khi đóng vai 
trò hệ trọng trong việc lãnh đạo, ta đừng ÿở chức quyền, tỏ ra 
mình"biết hết". Coi chừng sơ xảy một hai lời nói, mà uy tín, 
uuy quyền tan đổ. Rồi có những hiểu biết sơ đẳng, tất yếu 
mà tuổi tác, chức vị, nghề nghiệpv.v... buộc ta phải biết. 
Nghèo nàn những hiểu biết ấy, có thể ta bị kẻ khác coi rẻ. 
Tóm lại, nghệ thuật nói chuyện, buộc ta đừng ngốc bậy. 
Không ai buộc chúng ta là quyển "tự điển sống", nhưng có 
nhiều điều, chúng ta không có quyền không biết. Trong 
những nghành mình ít học phải biết im lặng, đừng tỏ ra 
khôn bậy mà thành ngu thật. 

Sau hết chúng tôi muốn bạn đối xử quân tử cùng người nói 
chuyện mà hay ngốc bậy. Những khi họ trả lời không thông 
những câu hỏi của bạn, xin bạn đừng"sửa lưng" họ. Lúc họ 
ấp ứ, nếu có thể được, bạn gật đầu hiểu ý họ, rồi nói tiếp 
giùm họ. Khi bạn nói vớt xong, bạn đổi vấn đề, lựa câu 
chuyện nào họ rành và thích để họ có dịp nói cho bạn nghe. 
Trước những người hay làm "quân sư", bạn vẫn nhã nhặn. 


Nếu không có hại gì, thì bạn cứ chịu khó nghe họ, nghe thật 
tình. Thái độ này làm cho bạn được họ mến và luôn muốn 
gặp bạn. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Đổi Tính Luôn 


Người đổi tính luôn, là người sống nô lệ tình cảm. Khi thân 
thể họ khỏe mạnh, đường đời họ không có gì cản trở, đầu óc 
họ không bận rộn, thì họ vui vẻ, hăng hái hoạt động và tin 
tưởng đặc biệt ở ngày mai. Nhưng họ ăn không tiêu, gặp tai 
họa, rắc rối về một vấn đề nào đó thì mặt họ nhăn lại, hoạt 
động của họ ngưng trệ, tâm hồn của họ chìm sâu trong biển 
thất vọng vô bờ bến. 

Sự thay đổi tính tình của họ diễn ra rõ rệt trong những câu 
chuyện hàng ngày. 

Chúng tôi có một người bạn, có thể tiêu biểu cho hạng người 
thay đổi tính như chong chóng. Nay là ngày anh rất lạc 
quan, cảm thấy đời mình như mùa hoa nở. Một người bạn 
đến thăm anh à? Người ấy có phước. Anh rước bạn với thái 
độ niềm nỡ, thân mật và xiết tay lịch sự vừa biểu lộ cảm 
tình nồng hậu của kẻ thâm giao. Mặt anh sáng rực với nét 
cười hớn hở. Anh lăng xăng chạy kiếm guốc để bạn thay 
giày. Anh mời bạn rửa mặt cho khỏe. Anh cho bổ đi mua mì, 
và trong khi chờ đợi món ăn thần tiên này, anh yêu cầu bạn 
uống bia và hút thuốc thơm. Đặc biệt nhất là anh tỏ ra rất 
lịch sự, rất chiều chuộng bạn mình trong câu chuyện. Anh 
hỏi đến đỗi bạn trả lời không kịp: " Bạn mạnh giỏi không? 
Thiệt lâu quá rồi tôi không được hân hạnh gặp bạn. Sao gia 
đình bạn bình yên hết chứ. Chị cũng mạnh chứ? 


Mấy cháu cũng chơi hết. Công việc làm của anh thế nào? 
Chắc đắc lực lắm. Lúc này anh đang thi hành việc chỉ Có 
những trù định gì hay không... " Anh hỏi thiếu điều nín thở. 
Người bạn hỏi lại anh. Anh vui vẻ trả lời, và nói bằng một 
giọng tin tưởng ở ngày mai. Không làm gì kiếm đựơc trong 
đầu anh một ý tưởng bi quan, nên điều anh nói bao giờ cũng 
gây hy vọng. Anh cho ban biết công việc anh lúc này rất 
xuôi thuận. Gia đình anh đang sống hạnh phúc. Anh ăn ngủ 
rất ngon. Bạn anh than với anh một hai điều ngang trái trên 
trường tình. Anh giải quyết như bài toán cộng: Một với một 
là hai. 

Anh cho rằng cuộc đời chút ít gay gắt, vậy rồi đau khổ nào 
cũng trôi quạ Anh khuyên bạn mình hãy làm chủ trái tim và 
sống theo một lý tưởng cao thượng. Người bạn anh bảo 
rằng, gia đình mình nghèo quá, làm sao mình sống hạnh 
phúc được. Anh rùn vai cho rằng phi lý. Anh nói Nhan Hồi, 
Socrate nào có giàu như thạch sùng hay hơn gì bạn mình 
mà vẫn sống đời hạnh phúc hơn đế vương. Anh còn lôi cả 
triết lý ra dạy bạn nữa. Mì mua về, anh tía lia mời bạn ăn. 
Anh vừa rót rượu cho bạn, vừa yêu cầu bạn ở lại chơi với 
mình vài ngày. Người bạn thấy nỗi hân hoan của anh, thấy 
đời mình cũng vui lây và cho cuộc sống bè bạn là thứ ân huệ 
của trời cho, nên phải lo tận hưởng. 

Một tuần sau, chúng tôi đến thăm anh, thật là ngược hẳn lại. 
Anh tiếp chúng tôi ở ngoài hiên nhà, với dáng điệu của một 
người ghiền đến mấy kiếp. Mặt mũi anh tiều tụy. Mắt anh lim 
dim. Áo quần anh xốc xếch. Tay anh khoanh lại và anh buồn 
như mùa thụ Anh đưa tay bắt tay chúng tôi như một cái máy 


vô trị Anh nói vài tiếng gì đó rồi câm như hến. Chúng tôi hỏi 
thăm anh điều này, điều nọ, anh trả lời như có thái độ muốn 
tống cổ chúng tôi đi cho rãnh. Có lẽ bao nhiêu ý tưởng bi 
quan của nhân loại đều tập trung vào đầu óc anh, giày vò 
tâm hồn anh, nên lời nói nào anh thốt ra đều nhuốm mùi 
tuyệt vọng. Anh thấy cuộc sống của mình đang tàn tạ. Gia 
đình đối với anh, đã thành địa ngục lạc nơi miền dương gian. 
Anh nói với chúng tôi rằng, hoạt động mà làm gì nữa, đời 
anh đang đi xuống. Vừa thốt ra câu tuyệt vọng, đầu anh ngả 
vào thanh cửa, tay bụm miệng ngáp dài vô tận. Chúng tôi 
bến lẽn. Một hồi đành giã từ anh ra về trong sầu tủi. 

Thưa bạn, dưới bóng mặt trời này, có biết mấy lố người dễ 
đổi tính tình như bạn của chúng tôi. Lúc thì họ vui hớn hở, 
lúc họ lại buồn hiu hiu, và câu chuyện của họ, tùy tính tình 
của họ, mà có màu sắc tin tưởng hay thất vọng. Bạn tưởng 
khi họ ưu sầu là vì họ gặp tai nạn gì nguy hiểm lắm chăng. 
Thường không có tai nạn gì đáng kể cả. Ống điếu họ nghẹt. 
Tô canh họ bị con gà mái nhảy bể. Họ ăn bánh xèo không 
tiêu. Đầu họ nhức. Đêm rồi họ đánh tứ sắc, mê cờ tướng họ 
mất ngủ. Bị một người bạn nói xấu. Gia đình có chút xào 
xáo. Một trong vào nguyên nhân này, làm cho mặt họ dài ra, 
nhăn lại, và coi cuộc đời buồn hơn nghĩa địa chiều mưa. Có 
khi hồi trưa họ buồn thảm. 

Chúng tôi đến thăm họ là bất hạnh. Xế bóng một chút, hay 
lối sáu, bảy giờ chiều, bạn gặp họ là bạn được họ nồng hậu 
tiếp đãi. Họ thay đổi tính như người ta trở bánh phồng. Đừng 
nói chi, thời gian mấy tiếng đồng hồ như vậy. Có khi trong 
một giờ nói chuyện với họ, bạn có thể thấy họ vui buồn bất 


ngờ. Bạn đem đến cho họ một tô hủ tiếu. Họ cười hắc hắc. 
Họ mời thuốc bạn lia lịa. Bạn chỉ trích họ à? Họ hơi buồn rồi. 
Họ bớt mời thuốc bạn rồi. Bạn muốn họ có bộ mặt tươi như 
hoa không? thì bạn hãy khen họ đi. Bạn bàn về nhũng thắng 
lợi của họ trong cuộc đấu tranh nào đó. Bạn chỉ cho họ cách 
tiêu trừ người thọc gậy bánh xe trong công việc của họ, và 
quả quyết với họ rằng, sau cùng họ sẽ thành công. Chắc 
chắn họ sẽ vui cười lại với bạn, mời thuốc bạn liền và không 
bao giờ chịu để bạn r a về. 

Thưa bạn! Không biết trong cuộc đời dĩ vãng của bạn, có lúc 
nào bạn hay thay đổi tính như thứ người "chong chóng" ấy 
không. Chúng tôi hy vọng, bạn là người điềm đạm và bao 
giờ cũng làm chủ toàn bộ thần kinh và sinh hoạt tình cảm 
của mình. Bạn tin tưởng rằng, người hay thay đổi tính trong 
câu chuyện, thường gây ác cảm và mất uy tín. Thấy họ ưu 
sầu quá, ai thèm nói chuyện lâu với họ, ai thích giao du với 
họ. Người ta hãy giỡn với con chó vì chó vui chứ đâu thích 
mơn trớn chim uụt hay rắn hổ. Cả trong lúc họ vui mừng, 
người ta cũng không có thiện cảm với họ cho lắm. Tâm lí ấy 
có gì khó hiểu đâu. Khi quá lạc quan, người đổi tính không 
làm chủ được điệu bộ, nét mặt, lời nói, giọng cười của mình, 
nên con người của họ mất đi sự điềm đạm. Thế là bị người ta 
khinh. Kẻ nghe họ cũng thừa biết rằng niềm hoan lạc của họ 
cũng không có nền tảng vững chắc, nên sự tự tế của họ 
cũng không sâu sắc gì. Bây giờ họ tự tế, có thể chiều họ chỉ 
trích mình. Cho nên, dù ưu sầu, dù hoan lạc, người đổi tính 
đều gây ác cảm trong câu chuyện. Hay nhất là bạn tự chủ. 
Trong "Rèn nhân cách" và "Đức tự chủ, chìa khóa của thành 


công" Chúng tôi chỉ cho bạn nhiều bí quyết để tập cho mình 
có tính cách trầm tĩnh. Bạn hãy cố gắng thi hành để tránh 
tật thay đổi tính, nó làm cho con người bạn mất thể giá và 
làm cho thiên hạ coi mình như con nít. 

Trong xã hội, thứ người đổi tính nhiều như cát. Lúc giao tiếp 
với họ. Bạn cần tinh vi để lấy lòng họ. Lúc họ nhàm chán, ăn 
nói cộc lốc với bạn, xin bạn đừng chấp nhất. Bạn cứ để cho 
họ than thở, vì tâm hồn họ tràn những chua cay, và không 
biết tự chủ là gì. Lóng tai nghe hết tâm sự của họ là đã 
chiếm được phân nữa tâm hồn họ. Bạn tấn công thêm: an ủi 
họ. Bạn chỉ vạch cho họ thấy nỗi buồn của họ có những chỗ 
vô lí, chỉ tổn hại cho thể xác, tâm hồn, chớ không thay đổi 
hoàn cảnh. Bằng một giọng quả quyết và luận lí, bạn nhấn 
mạnh cho họ thấy ngày mai của họ, rất có thể dệt bằng 
thành công, nếu họ quật cường, vui tươi, hăng hái sống, lạc 
quan hoạt động, cố gắng đắc nhân tâm để công việc của 
mình đắc lực hơn. Chúng tôi dám chắc, bạn sẽ được coi là 
người bạn quí báu và họ sẽ niềm nở tiếp đãi bạn. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Làm Thầy Đời 


Cái thị hiếu, thấy mình quan trọng, có thể đẩy con người 
đến chỗ tự cao tự đại, vàa lúc nào cũng muốn tỏ ra siêu 
quần bạt chúng. Thứ người mà chúng tôi bàn cùng bạn dưới 
đây, là thứ người nô lệ thị hiếu này, nên trong câu chuyện 
hằng ngày, cũng như khi hội nghị, họ thích lên mặt làm 
thầy, sửa dạy kẻ khác, để tỏ ra mình quan trọng tài đức hơn 
người. Nhưng lần thứ nhất gặp chúng ta, họ ăn nói như bè 
bạn thâm giao. Họ có thái độ săn đón đắc nhân tâm, hỏi 
thăm sức khỏe, về gia cảnh, về những thành công hay trù 
tính của chúng tạ Theo phép xã giao, chúng ta cũng đáp lời 
trong chừng mực nào đó. 

Họ chụp lời chúng ta, căn cứ vào những điều chúng ta nói, 
để giáo huấn hay khuyên bảo. Chúng ta bảo rằng, số chúng 
ta bạt quá, nên làm ăn gặp những thất bại. Họ gật đầu với 
thái độ am hiểu tình thế. Mắt họ sánh quắc lên. Tay họ ra 
điệu. 

Họ bảo chúng ta hãy bỏ cuộc kinh doanh ấy, chọn nghề 
nghiệp khác. Bạn nói rằng, đang làm một luận án để lấy 
bằng tiến sĩ. Trong túi họ, không có một cấp bằng tiểu học. 
Nhưng họ thuyết với bạn "AI Hay lắm! Kinh nghiệm dạy cho 
chúng ta biết rằng, đời mình phải siêng học. "Có công mài 
sắt có ngày nên kim" Tục ngữ nói vậy mà. "Hay" Anh chịu 
cực khổ làm luận án ấy, chắc anh sẽ là một bậc tiến sĩ. Anh 


nên cố gắng. Hãy tìm đến thư viện để cuộc khảo cứu có kết 
quả khả quan. À! Mà anh biết phương pháp bố trí luận án 
chưa? Khi dọn xong, phải trình cho ban giám khảo cách nào 
anh đã biết chớ... " Thiệt toàn những lời chỉ giáo hai xụ 
Chúng tôi cho bạn biết rằng, chúng tôi vừa bị một người bạn 
thiếu cẩn ngôn làm hại. Họ lắc đầu tỏ vẻ thương hại chúng 
tôi vàa cũng tỏ thái độ rất kinh nghiệm trong đời. 

Họ thuyết: "Thì vậy. Trên đường đời, bè bạn như kiến cỏ, 
nhưng có được mấy người tri âm. Anh nên khôn ngoan trong 
việc chọn bạn. Tuổi anh còn trẻ, hay tin người. Nếu tôi ở 
hoàn cảnh của anh, thì khó bề tôi bị người ấy gạt. Anh bị tai 
họa như vậy, về sau mới sáng mắt... ". 

Cũng cái giọng quân sư bá láp ấy. Bạn than với họ rằng 
trong gia đình, mình có ít hạnh phúc. Họ giảng theo bạn 
ngay, trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân, bạn không 
khéo chọn người tri kỷ. Họ trách bạn, sao không tổ chức đời 
sống gia đình theo phương pháp này, phương pháp kia. Họ 
bảo bạn, cho con cái đi học trường nào đó là ngu lắm, rằng 
chị Ở nhà vụng về, không giúp bạn thành công, rằng gia 
đình bạn xào xáo là tại không bắt chước hạnh kiểm của vợ 
chồng họ. 

Nếu chúng ta bàn cùng họ về đời sống đạo đức, chúng ta 
phải mệt hết hơi vì phải nghe họ giảng đạo và tuyên truyền 
luân lý. Trước hết, họ cho chúng ta biết rằng, họ nhờ giáo 
dục gia đình, hay nhờ tự luyện gì đó, họ có đời sống đạo đức 
gương mẫu. 

Chúng ta tồi tệ quá, có lẽ tại chúng ta ít tu thân. Chúng ta 
phải học gương ông thánh này, bà thánh kia. Đời tư chúng 


ta, phải tổ chức như của họ vậy mới mong sống đạo hạnh 
được. Trời ôi! Thiệt không có thứ người nào nói chuyện đáng 
chán bằng những tay thầy đời. Nào họ có bà con, hay tri âm 
tri kỷ gì với ban và chúng tôi đâu. Vậy mà họ dễ dàng coi 
mình là bạn thân. Rồi ai tôn họ lên bậc sư vậy? Họ cũng 
không có chức quyền hành nào đối với chúng tạ Giá họ là 
nhà giáo dục, hay một bậc nổi tiếng đạo hạnh mà đi bán rẻ 
lời khuyên của mình như vậy thì còn dung htứ được. Trái lại, 
họ là những người, không ra gì về mặt học tập cũng như về 
đạo hạnh mà lại vênh vênh tự đắc. Thật mâu thuẫn và phì 
cười. Trong câu chuyện, nếu muốn được thú vị, người ta phải 
biết trao đổi ý kiến với nhau, biết trọng lòng tự ái của 
nhau... Họ có biết rằng khi họ cho mình là khuôn vàng thước 
ngọc thì kẻ đối thoại với họ phải bị đè xuống, bị mất mặt. 
Mà khi con người bị tổn thương về mặt tự ái, làm sao có 
thiện cảm với kẻ hiếp đáp mình. 

Chúng tôi chân thành ước muốn bạn hãy xa lánh tật thầy 
đời. Bạn nên tin rằng, trong câu chuyện, nó thường làm cho 
thiên hạ Oán ghét tạ Đành rằng cũng có một số người nghe 
những giờ chỉ giáo hai xu của tạ Những người ấy, thường là 
những người nghèo ý chí, kém kinh nghiệm, ít học thôi. Gặp 
những người điểm đạm, khôn ngoan, lịch duyệt ma mở cái 
trò thầy đời ra, chúng ta chắc chắn bị họ trả cho bằng cái 
thinh lặng huyền bí, hăm dọa, hoặc lãnh ở họ những bài học 
mà chúng ta nhớ sự chua cay đến già. Có khi dạy đời sái 
mùa, gặp những tên hung ác, chúng cho chúng ta những cái 
sửa lưng bằng vỏ lực, tổn hại đến nhân cách và tính mạng 
nữa. 


Trên bước đường đời, có lẽ rồi đây, bạn sẽ gặp nhiều thứ 
người hay tự tôn làm quân sư để dạy khôn thiên hạ. Trước 
hết, thái độ bạn là đừng phản đối họ. Thái độ này, chúng ta 
biết là khó thực hiện. Những kẻ giàu đức hạnh, học hành 
cao, mà muốn làm thầy chúng ta, thì chúng ta còn tiếp thu 
được. Nhưng gặp hạng bất đáng mà cũng vênh váo dạy đời 
ta, ta dễ gì làm thinh. Bạn là người đi mua bạn, chớ có phải 
đi gây thù đâu. Vì vậy, bạn làm thỉnh là thượng sách. Chúng 
múa trò gì, mặc chúng. Những điều họ nói, biết đâu không 
giúp bạn thêm sáng suốt, miễn là bạn đừng tin họ, miễn là 
bạn biết thu thập những tinh hoa của họ, rút điều hay trong 
cái dở của họ. 

Chúng tôi nói bạn đừng tin họ, vì chúng tôi muốn họ nhớ cho 
điều này: Trên đời không có mấy kẻ thương chúng tạ Bao 
nhiêu điều chỉ giáo của thầy đời không công, bạn nên coi 
như những lời khuyên, chớ không phải là những quyết định. 
Trong việc làm ăn, cách tổ chức gia đình, tổ chức học tập 
v.v... Phân quyết định là phần của bạn. Bạn nên tập điều 
khiển lấy mình, chịu trách nhiệm về ước muốn và những 
hành vi của mình. Còn nếu không, bạn sẽ là thứ "Người xay 
bột" trong chuyện biếm ngôn của La Fontaine, nghĩa là luôn 
nghe lời kẻ khác và làm hỏng đời mình. Nói như vậy, chúng 
tôi không có ý bảo bạn, phải quyết định điều gì thì bất chấp 
ý kiến của kẻ giàu kinh nghiệm, giàu kiến văn và nhân đức. 
Không. Ta vẫn tìm họ để tham khảo ý kiến. Nhưng tránh tật 
ÿ lại, là gặp vấn đề nào khó thì bối rối, chỉ mong chờ kẻ khác 
giải quyết cho tật ÿ lại này, bạn hãy coi là quái bệnh của 


nhân cách, là độc dược của chí khí, là nhân tố phá cuộc đời 
bạn. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Thả Vịt 


Cái tật nói dóc, nói láo không bằng cớ, nói ấu này, thưa bạn, 
không phải người thất học hay có trí não xoàng, mà cả 
những người trí thức, những kẻ tự gán cho mình sứ mạng 
dẫn đạo quần chúng như một vài nhà báo. Rằng thông thái 
thì thật thông thái, nhưng "thả vịt" vẫn "thả vịt" quán quân. 
Tại sao người ta hay có tật nói láo như thế? Có nhiều nguyên 
nhân mà đây là nguyên nhân chính. 

Nếu thành thật với mình, ai trong chúng ta đều tự nhiên 
thích nói láo. Xu hướng này có thể nhờ giáo dục được tiêu 
diệt. Nhưng thoạt đầu ai cũng có nói ít nhiều. Người thả vịt 
là người không cầm hãm bản tính khoác lác tự nhiên của 
mình. Có khi từ nhỏ tới lớn, họ đã sống gần những người nói 
dối, tật xấu của họ ngày càng nảy nở. Láo từ xu hướng biến 
thành tập quán, bắt họ hễ mở miệng là phải nói sai, nói 
nghịch sự thật. Một mặt họ khỏa lấp lương tâm tự dối mình. 
Mặt khác, họ có ý gạt thiên hạ. Cho nên có thể nói, người 
"thả vịt" là người không thành tâm và gian xảo. 

Một nguyên nhân khác của tật "thả vịt" là nhát đảm. Người 
có gan, khi nói điều gì mình biết chắc, mà kẻ khác vẫn nghỉ 
ngờ thường không nao núng. Họ thấy sao nói vậy: ai không 
tin thì mặc kệ. Họ không cần. Người "thả vịt" không có được 
đức can đảm và tính điểm đạm này. Nói một điều gì đó, họ 
muốn cho người ta tin, nên họ dùng phương thế phóng đại 


sự thật, tô điểm điều mắt thấy tai nghe của mình cho thành 
mười để quyến rũ lòng tin của tha nhân. 

Có khi người "thả vịt" vì tính nhẹ dạ và vụt chạc. Thứ người 
này lắm khi nói láo một cách thành thật. Họ không có ý gạ 
gẫm ai. Họ muốn nói điều mình tưởng thôi. Nhưng tiếc là, 
điều họ tưởng lại là con đẻ của sự tưởng tượng quá lố. Đi 
ngang qua một khu rừng, dưới ánh trăng mờ, họ bỗng la lên: 
"rắn, rắn, con rắn to quá". Người đi cùng với họ, bình tĩnh 
hơn, coi kĩ lại cái gì họ cho là con rắn, kì thiệt là một rễ cây 
cổ thụ có hình giống con rắn nằm khoanh. Thì ra người nhẹ 
dạ này không có ác tâm, tưởng mình gặp rắn thiệt. Trong khi 
lúc loạn lạc ở nhiều nơi quá sợ quân giặc, có thiếu gì bà già, 
con trẻ, hay người nhát gan, thấy xa xa đoàn người nào đó, 
không nhận định kĩ, tưởng lính ruồng và báo hiệu như giờ 
tận thế. 

Lối 1946, chúng tôi nhớ đã nhiều lần tìm bộng cây để trốn, 
tìm bến ô rô, cóc kèn để "chém vè" cũng chỉ vì những báo 
động thả vịt: "Tây ruồng, lính ruồng, Ma rốc ruồng... " Lố, 
một vài nguyên nhân chính thường làm cho nhiều người, hễ 
mở miệng ra là nói lố, nói sai điều mình nghe thấy. Ở thời 
nào, ở đâu cũng có người thả vịt, và rất tiếc, ở đâu cũng có 
hạng người, sẵn sàng tin họ, nên họ càng hãnh diện với tật 
xấu của mình. Trong hạng người này có cả bạn và tôi nữa. 
Không tin làm sao được. Họ nói có lí quá mà. Muốn cho 
chúng ta tin lời họ, người "thả vịt" tìm nhiều lí lẽ. Dĩ nhiên là 
những lí lẽ bịa đặt để làm chứng điều mình nói. Khi nói, họ 
có thái độ quả quyết và có thái độ cả tin ở những điều mình 
thuật lại, nên người nghe, khi chưa biết tật của họ, khó bề 


mà không tin. 

Thuật lại cho bạn, tình trạng của một chiếc đò máy chìm. Họ 
không nói đơn giản như sự thật xảy ra. Họ nói đò bể, nước 
tràn vào lò như lụt hồng thủy thời Noe, hàng hóa và hàng 
khách chìm đắm rất nhiều. Tai nạn có khi hết sức cỏn con, 
mà nghe họ tả, bạn phải liên tưởng đến cuộc chìm đắm vô 
cùng thảm khốc của một chiến hạm. Trong gia đình, thiếu gì 
bà mẹ có tật sớn sác và thả vịt. Ở nhà trên thấy lửa nơi bếp 
cháy lan gần đống lá dừa và đống củi khộ Bà liên tưởng đến 
nhà cháy và hớt hải la: "Nhà bếp phát hỏa! Trời ơi! Nhà bếp 
phát hỏa" Nơi học đường thứ người ấy cũng không ít. Có 
nhiều thầy giáo thuật chuyện cho học sinh nghe. Muốn câu 
chuyện hấp dẫn, họ tạo nhiều điều kì quặc, khiến học sinh 
giàu lương tri phát chán. 

Ngoài cuộc đời, thứ người "thả vịt" ôi thôi! Nhiều như cỏ. 
Nay người này bảo khan đường, khan sữa. Mai kẻ khác nói 
có bệnh thiên thời nổi lên, có người sinh quái thai mình 
người đầu rắn. Cách đây đã khá lâu có người nói với chúng 
tôi một con heo nái biết cười và tiếp chuyện rất có duyên. 
Chúng tôi ngạc nhiên. Người ấy quả quyết: "Có kẻ đi coi về 
nói lại với tôi và con heo nái ấy hát nữa. Chúng tôi hỏi hát 
sao. Họ đáp: 

"Đọt xoài mà chấm mắm chua, 

Sự đời giả dối tranh đua làm gì. 

Bạn nghe có rởn óc không? 

Tưởng không cần dẫn chứng thêm về tật giả vịt. Theo kinh 
nghiệm, bạn biết trong câu chuyện hàng ngày, có không ít 
người hay nói lố. Họ cũng gây một ảnh hưởng nào đó chớ 


không phải không. Khi chưa biết tánh họ, người ta vẫn có 
thể tin họ. Mà khi biết họ có tật ấy rồi, người ta vẫn bị họ lừa 
gạt. Họ thả vịt bất ngờ, rất khó đề phòng. Vả lại con người 
tự nhiên hay hồ nghị Khi nghe họ "loan báo", người ta tự nói: 
"Có lẽ. Biết đâu điều y nói chẳng là sự thật" Khi mà chân lí 
chưa được đưa ra ánh sáng điều dóc láo của kẻ thả vịt có 
thể gây ra dư luận. Nó bay từ nơi này sang nơi khác. Khi 
nằm trên miệng quần chúng rồi, chuyện thả vịt có thể làm 
cho nhiều người tin, như tin một tín điều. 

Đó là tai họa người thả vịt gây cho kẻ khác. Còn tai hại họ 
tạo cho mình thì vô số. 

Khi chưa nắm chắc sự thật, người ta vẫn thường kinh rẻ kẻ 
dóc láo. Khi bàn chuyện với ai, mà bạn thấy họ ăn nói trầm 
tĩnh, phán quyết dè dặt, trình bày ý kiến khách quan, thì 
bạn thích và phục họ. Người thả vịt lúc tiếp chuyện ăn nói 
nghịch hẳn những đức tính này. Trước mặt bạn, họ con nít, 
tính tình vụt chạc, phán đoán mơ hồ, lí luận chủ quan và 
nhất là, vì quá già hàm, mất đi d sự trầm tĩnh, làm tiêu tan 
dũng khí, nên có thái độ tiêu cực đáng khinh. Vì vậy, tự 
nhiên bạn không quí phục họ. Chưa biết hư thực thế nào, 
nhưng bạn tự nói trong bụng: "Coi già hàm và nói khoác 
quá" Và về phẩm giá người đó, bạn có cảm tưởng thế nào? 
Chúng tôi để bạn tự trả lời. 

Phần bạn, chắc bạn nhất định không bao giờ chịu nói dối. 
Bạn phải tuyệt đối nhờm gớm tật thả vịt. Khi phải thuật lại 
chuyện gì, nghe mười điều, nên nói năm, sáu thôi. Không 
phải bạn giảm sự thật. Thái độ dè dặt ấy tránh tật quả quyết 
lố. Trong khi nói lại, bạn nên có giọng khách quan. Chịu khó 


dùng những cách nói như "theo tôi nghĩ, chỗ tôi thấy, hình 
như... " Bạn đừng tin ngũ quan mình quá. Tâm lí học dạy 
chúng ta, có nhiều khi chúng ta tự gạt mình. Có khi trong lúc 
thuật lại chuyện gì, lòng tự ái không muốn chúng ta mất 
mặt và ước ao kẻ khác tin chúng ta nên thường thúc đẩy 
chúng ta nói lung tung. Hãy tránh những tự ái ngu muội ấy. 
Bạn nói sự thật, dù khô lạt, dù không đáng tin, bạn cứ nói 
như mình biết. Ai tin hay không, không cần. Bạn đâu hèn hạ 
đến nỗi vì mua lòng tin của kẻ khác mà bán rẻ nhân cách 
của mình bằng lời nói láo. 

Điều nên để ý nữa là, khi nói chuyện với ai, bạn nên cố gắng 
ảnh hưởng họ. Mà làm sao? Bạn phải dùng nhân điện tích 
cực của mình. Nguồn nhân điện ấy do sự điềm đạm diễn ra 
trong tròng mắt, trên vầng trán, ở nét mặt, nơi nụ cười và 
nhất là trong các lời nói trầm tĩnh, có chừng mực, êm dịu 
hợp lí của bạn. Nếu bạn hốp tốp "thả vịt" thì tức bạn thành 
con người yếu, con người dễ bị ảnh hưởng. Trái lại, nếu bạn 
điểm đạm trong mọi mặt, người nghe của bạn tự nhiên kính 
phục bạn. 

Hơn nữa, bạn đừng quên khi thả vịt, người ta thường không 
tự chủ, nói nhiều chuyện hớ, vô tình tự thú mình là người 
kém trí. Cố gắng dóc láo có nghệ thuật đến đâu nói chuyện 
một hồi với người sâu sắc, kẻ thả vịt cũng bị hiểu hết tận 
ruột gan và bị khinh. Muốn lời nói mình được chú ý, kính 
trọng và gieo ảnh hưởng, bạn tránh thói quen nói láo để 
chơi, nói cợt giễu, trào phúng hay nói xàm cả đống tiếng mà 
không chứa đựng ý nghĩa nào. Đằng rằng sự giễu cợt đôi khi 
cần thiết để tỏ sự thân thiện giữa bạn bè và người quen 


thuộc. Cợt mãi, tới chừng muốn nói thật, người ta cũng 
tưởng mình cợt luôn. Chúng tôi có quen một sinh viên hay 
láo khoát, trào phúng. Anh có hình dáng nghiêm như tượng 
Di Lạc trên bàn thờ, nhưng toàn thể con người anh hay giỡn. 
HỄ nói tới tên anh, người ta liên tưởng đến, nào nói gạt, nào 
nhăn mặt, trợn mắt, giấu đồ, thoi đá. Thú thiệt với bạn, 
chúng tôi có cảm tưởng xấu với anh. Nên trong cuộc sống 
hàng ngày, tự nhiên không tin anh được. Mà có nhiều lúc, 
anh nói thật lắm. Nhưng khi nghe anh rồi, chúng tôi tìm bạn 
khác để hỏi lại cho chắc. 

Nếu ta hay khoác lác, giễu cợt, người ta sẽ đối sử với ta, 
giống như chúng tôi với người bạn chúng tôi vừa nói đó. 

Còn bạn, đối sử với người nói chuyện cùng bạn mà thả vịt thì 
sao? Có lần chúng tôi muốn bạn tập thói quen ấy hẳn hòi 
đối với người thả vịt. Cái mà họ gọi là: "Người ta nói, người 
ta đồn... "bạn đừng cho là tiêu chuẩn của sự thật. Ngày xưa 
người ta, trí thức nữa, chẳng đã nói mặt trời xung quanh trái 
đất à? Họ có nói rằng điều họ quả quyết do mắt thấy tai 
nghe. Bạn vẫn hoài nghi như Desscartes. Có thể ngũ quan 
người ta sai lầm. Có thể người ta phán đoán theo trí tưởng 
tượng, theo ý muốn, theo thành kiến của người ta, hơn là 
theo sự thật xảy ra. Tuy nhiên, bạn đừng cộc lốc quăng vào 
mặt họ những tiếng như: "Nói dóc... thả vịt.." Bạn đang thu 
tâm mà. Bạn cứ nghe họ nói. Nghe là đã làm cho họ thích 
bạn rồi. Còn tin hay không là việc làm trong lòng bạn. Chắc 
chắn bạn chỉ tin những điều bạn chứng là thực, mà thôi. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Ham Cãi Lộn 


Ở giữa một đám đông, hay giữa hai người, để tìm chân lí 
người ta hay thảo luận. Vấn đề được nêu ra, mỗi người dùng 
tài chí của mình góp ý kiến lại, rồi giải quyết chung. Đó là 
phương pháp thường được áp dụng trong hội nghị hay 
những cuộc họp hội. Nó rất hữu ích, vì nhờ nó, người ta thấy 
hết được những góc cạnh của vấn đề và dễ dàng đi đến sự 
thật. 

Những người ham cãi lộn, họ không làm thế, họ nói bất chấp 
suy nghĩ, nói hấp tấp chủ quan và chỉ nhằm mục đích "hạ" 
cho được kẻ tranh biện với mình. Trong cuộc nói chuyện, họ 
cho mình là quan trọng, có lí và thấy được chân lí. Vì thế họ 
rất háo cãi. Kẻ đàm thoại trình bày với họ một ý kiến nào đó, 
rủi nói sai trật một chút họ liền chận lại, bài bác, dẫn chứng 
và quyết bắt kẻ ấy thấy chỗ mình sai. Khi nhiều người hội lại 
nói chuyện, có những vấn đề không ăn thua gì đến họ, song 
nếu họ nghe nghịch ý, họ không chịu bỏ quạ Họ phân tách, 
bài xích mỉa mai. Họ cũng không ngần ngại tranh luận 
những vấn đề mà họ ngu dốt hay biết sơ sợ Có những 
khuyết điểm nhỏ như người ta phát âm sai, nói dính lưỡi một 
tiếng, họ cũng cãi lại để gọi là đính chính. Nói tóm lại là họ 
không bỏ qua điều gì của kẻ đàm thoại mà họ cho là sai 
trật. Họ cãi hết. Đừng nói chỉ trong hội nghị, ngay những 
cuộc nói chuyện chơi, họ vẫn tranh biện nghiêm trọng như 


một cuộc hội nghị quân sự bí mật. 

Buồn cười là họ cãi với hết thảy mọi người. Gặp bậc trí thức, 
những người ít ăn học, những bà lão nhà quê, những em bé 
chăn bò, những chị bán cá mắm: bất kì ai nói nghịch... là họ 
cãi. 

Họ cũng không biết tùy người, tùy lúc, tùy nơi để kìm chế tật 
xấu của mình. Mời người ta tới nhà chơi: đáng lẽ ra họ phải 
mua vui lòng khách, để gây thiện cảm. Người khách nào sẩy 
một lời (nghịch nhĩ) họ, là họ "tấn công" ráo riết. Cả những 
khi họ cần kẻ có quyền chức để xin một ân huệ, họ cũng 
cãi... cãi cho đã miệng, chừng nào gặp kết quả thê thảm hãy 
hay Nhiều khi vì sợ mất danh dự, vì tránh gương xấu, người 
ta thường nhịn nhau để tìm sự thật riêng. Họ bất chấp, cứ 
cãi một mình một chợ. 

Trong gia đình họ muốn có hạnh phúc lắm. Nhưng người bạn 
trăm năm lỡ thốt ra câu nào không "đoan trang" thì họ chụp 
lấy đã kích ben bẻn. Nơi học đường, có nhiều học sinh nói 
bậy, lẽ ra thầy giáo không cần cãi lộn với chúng. Mà phải ôn 
tồn chỉ cho chúng, đâu phải đâu trái mới mong tâm phục 
chúng. Nhưng họ không quan tâm gì đến nghệ thuật đó. Học 
sinh đưa ra lí lẽ nào non nớt, sái bậy, họ liền đập ngay, 
gương cổ cãi "tay đôi" với học sinh như kẻ đồng niên thất 
giáo. Hồi lúc còn trên ghế trường trung học, chúng tôi có 
một giáo sư được gọi là chuyên môn cãi vặt. Ông quên mất, 
mình là giáo sư, trong khi tranh biện với học sinh. Ông tin 
như tin giáo lí tất cả những gì kẻ dưới nêu ra là bậy hết, nên 
ông hăng hái cãi, cãi với bất luận học trò nào. Và có khi bỏ 
cả hai, ba giờ để ông đánh bại đối phương của mình. 


Thường người cãi lộn có tâm lí thế nào chắc bạn biết? Người 
lão luyện cuộc đời, khôn ngoan, ít cãi. Điều kẻ khác nói ra, 
không phải họ tin liền, nhưng họ cho là có thể đúng sự thật. 
Họ nhớ đó để sau nghiên cứu kĩ coi hư thực thế nào. Họ thấy 
thói quen đã kích tranh luận sái nơi, sái lúc là dấu hiệu của 
một đầu óc thiếu trí, non học, nghèo kinh nghiệm. Họ cũng 
biết rằng, sự trầm lặng mới là phương thức giúp người ta 
phán đoán đúng, chứ không phải sự lóc chóc, nóng nảy. 
Trong khi nói chuyện, dù nói chuyện chơi. Họ gây thiện cảm 
bằng cách dễ dàng tha thứ khuyết điểm của kẻ khác. 

Khi cần phải đính chính điều gì, họ bàn với tất cả nghệ thuật 
thu tâm. Người cãi lộn thiếu hẳn những đức tính của kẻ khôn 
ngoan này trong khi nói chuyện. Họ cho là "trí thức", khôn 
lanh, ở chỗ cãi vặt, chỗ chà đạp lòng tự ái của kẻ khác. Bạn 
thử đánh giá trị họ coi... Người cãi lộn là người không biết tự 
chủ. Trên đường đời, có biết bao người chạm tự ái tạ Kẻ đả 
kích ta, có thể là những bực thâm học, tài ba mà cũng có 
thể là những kẻ chí ngụ Chừng họ "nói ngang ba làng nói 
không lại", ta đấu khẩu với họ nào có ích gì. Người xưa bảo 
rằng, đoạt phủ việt nơi trận địa, còn dễ hơn đoạt chí của 
thất phụ Sao ta không tin lời đó. Người cãi lộn là người thích 
tìm hư danh trong chỗ đàn áp lòng tự ái của thiên hạ. Họ là 
thứ người nghèo hẳn ý chí và ăn nói theo bản năng. 

Người cãi cũng là người dốt thuyết phục. Trên đời có đứa ngu 
nào, khi nói ra điều gì mà không cho mình có lí. 

Người cãi lộn, không biết tâm lí muôn đời ấy của nhân loại. 
Họ tưởng muốn thuyết phục ai, thì đem cái thất phu, cái dã 
man, cái bất lịch sự của mình mà chọi với kẻ ấy. Bạn hẳn 


biết, hai đàng giương gân cổ, xổ hơi phổi, xử bì với nhau một 
hồi rồi: ai cũng tưởng mình có lí. Biết bao cuộc cãi lộn đi đến 
kết cục tức cười này. 

Thưa bạn! Ham cãi lộn là một tật xấu. Ba tấc lưỡi của họ, vì 
thiếu khôn ngoan, thiếu tự chủ, nên chỉ biết gieo oán thù. 
Xin bạn tránh tuyệt đối những cuộc cãi vã. Nó đã không phù 
hợp với nhân cách của bạn, còn làm bạn thất bại trên đường 
đời. Trong lúc cãi lộn, làm sao tránh khỏi sự nóng giận, tư 
tưởng mù quáng, lí luận chủ quan, bị tự ái kìm hãm, buông 
lời bất nhã, ngụy biện, bộ mặt vênh váo bộ điệu thô lỗ, tất 
cả, làm cho kẻ đối khẩu của bạn không còn chút gì tôn phục 
bạn. Vẫn hiểu bạn có thể nói nhiều điều hợp lí. Nhưng bạn 
đừng quên con người thường phục ai biết vì tình hơn vì lí. 
Vậy nên muốn thuyết phục ai, bạn nên trầm tĩnh, gây thiện 
cảm với họ trước: lí phục họ, bằng thái độ khách quan, ngọt 
dịu, vị tha của bạn. 

Gặp những người háo cãi muốn "ăn thua" với bạn, tốt hơn 
bạn làm thinh. Không phải khi người, nhưng giá bạn có đem 
cả tài lí luận của Socrate, của Kant hay Mạnh Tử ra dẫn dụ 
họ trong lúc họ giận, bạn chỉ "đổ nước lá môn". Chờ lúc họ 
bình tĩnh, bạn êm dịu, chân thành nhận những ưu điểm của 
họ, rồi khách quan chỉ cho họ đôi điều họ ngộ nhận. Hy vọng 
sẽ thuyết phục được họ. Vì lí do xử thế, dĩ nhiên bạn không 
nên dùng quyền thế hay vì nóng tánh mà nạt họ: câm, nói 
bậy... đừng quên tinh thần của Thích Ca: "oán không bao giờ 
diệt được oán". 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Ham Hư Danh 


Trong phần trước, chúng tôi đã đề cập với bạn, tật hay khoe 
khoang của người kiêu hãnh. Ở đây, chúng tôi muốn bạn 
biết một thứ người bà con với kẻ ấy: là kẻ ham hư danh. 
Hạng này, trong câu chuyện, không om sòm khoe khoang 
tài đức của mình như kẻ kiêu ngạo. Nhưng tế nhị, kín đáo, 
họ cho người ta biết những thành công thời dĩ vãng của 
mình hay những thành công mà mình hi vọng sắp tới. Sự 
đắc lực của họ, có khi không ra gì, mà họ cho là vĩ đại, đang 
truyền tụng cho nhiều người ngợi khen. Gặp bạn, họ nói hồi 
nhỏ họ đánh đáo rất tài tình, họ sành nghề đi câu, nhiều khi 
sẩy cá lóc to bằng đầu gối. 

Bây giờ họ yếu vậy, chớ lúc trẻ họ mạnh lắm, trái nặng 5,7 
kilô, họ chọi như chọi phao. Gia đình họ mười mấy năm về 
trước có phải nhếch nhác vậy đâu. Họ thuộc dòng vọng tộc, 
đất cò bay thẳng cánh, đời sống phủ phê... Thấy chúng tôi 
học bài cả giờ không thuộc, họ nói bây giờ họ cao tuổi rồi, trí 
nhớ lục đi. Chứ năm họ 17, 18 tuổi họ học đâu nhớ đó. Tuy 
coi họ vậy, chứ hiện giờ nhiều người mến phục họ bởi họ đã 
có một thời hiển hách. Họ cũng cho chúng ta biết, công việc 
làm ăn của họ nay mai sẽ có kết quả khả quan. Trên thang 
xã hội, họ ngày một tiến, say sưa với cái tật "chưa làm vòng 
mà mong ăn thịt" họ tả cho chúng tôi đủ thứ thành công mà 
họ mong tưởng khi họ mới bắt tay vào việc như buôn bán, 


viết văn, lập nhà sản xuất bản... làm thầu khoán... 

Thiệt ra họ không phải là những người hay kiêu căng tự cao 
tự đại như kẻ hay khoe Những điều mà họ cho chúng ta biết, 
họ nói một cách thành thật, thành thật đến ngây thợ Họ 
cũng không nói láo vì không muốn gạt ai. Bởi tật trống mình 
thì nói vậy. 

Nhưng thưa bạn! Trước mắt người nghe, họ là những kẻ 
thiếu trí. Họ tưởng khi thuật lại, hay mô tả những cái hay 
của mình là thiên hạ khen ngợi họ. Cũng có kẻ mình "thổi" 
họ thiệt, nhưng phần đông người ta ngượng, cảm thấy khó 
chịu khi họ chỉ nói về cái "tôi" của mình. Họ cũng đáng 
thương hại ở chỗ quá khờ dại, đi tìm tiếng khen nhất thời. 
Nó không làm họ mập béo hay giàu có gì. Họ lại không để ý, 
danh vọng ai càng rượt theo, nó càng chạy xạ Những cái tốt 
đã qua hay sẽ tới của họ, nếu họ không nói ra, có khi làm 
cho kẻ khác âm thầm kính phục họ. Thứ kính phục này 
không rầm rộ, mà vững bền. Chớ họ đem quảng cáo, dù 
quảng cáo khôn khéo, thường làm cớ cho ai nấy ganh ghét, 
khi chê họ. Họ càng bị coi là rơm rác, khi người ta phát giác 
ra rằng, những điều họ nói về mình không đúng sự thật. Sự 
thành công của họ không đủ che lấy tiếng xấu cho họ. Cũng 
không thiếu chua xót và mỉa mai, khi họ còn trẻ ở địa vị 
thấp hèn mà nói rằng, đã làm những việc không khác Nã 
Phá Luân. Họ vô tình làm cho người nghe chú ý, quan sát 
con người hiện tại của họ. Nếu con người đó bất đáng, ô uế, 
ngu dốt, thì thôi, danh giá của họ là đồ đổ sông Ngô. 

Cái tật ham hư danh, chúng ta rất dễ mắc. Xin bạn luôn coi 
thường câu chuyện của mình. Có khi đối với kẻ xa lạ, người 


thượng cấp, chúng ta ít hở môi về những thành công hay 
những điều mình cho là hay đẹp. Song đối với bạn bè quá 
thân mật, chúng ta hay vì chỗ tin cậy nhau mà khoe 
khoang. Khuyết điểm này, có lẽ không đáng trách lắm. Song 
có thể làm cho ta mất uy tín lần lần. Nếu người khiêm tốn 
nói ra, được kẻ khác chú trọng đến đâu, thì ta vì ham hư 
danh, khoe khoang mình, nói ra bị thiên hạ coi rẻ đến đấy. 
Trong xã hội, khó bề bạn khỏi gặp những người ham hư 
danh. 

Bạn đừng gắt gỏng với họ. Chúng tôi biết, bạn đã nhiều lần 
gặp những ông lão, thích cho bạn biết những thành công 
thời dĩ vãng của ông, nhiều bà lão khoe con làm ông nọ bà 
kia, giàu sang, học giỏi. Thưa bạn! Họ không kiêu căng lắm 
chỉ tại tật ham hư danh. Bạn nên chăm chỉ nghe cho họ vui, 
rồi bỏ quạ Bạn xã giao, gây thiện cảm mà. Gặp con nít, hay 
nhiều thanh niên nam nữ có tật ấy, bạn vẫn khoan dung với 
họ. 

Vui cười tự nhiên nghe họ là được họ coi như bạn thân. 
Không phải mình giả dối, nhưng thấy "đốn" họ, nói móc lò 
họ, bảo rằng họ kiêu căng, sai lầm, nào bổ ích gì. Đức khôn 
ngoan và sự thông minh, không cho sự thế như vậy. Lịch sự 
nghe họ, để họ vui, tìm chút an ủi trong đời sống, có phải lợi 
hơn không. Gần phòng viết của chúng tôi, có một em bé bảy 
tuổi. 

Em thích cậu chúng tôi, không phải người thường hay cho 
kẹo, mà người chịu khó nghe em thuật lại những trò chơi 
"đầy oai hùng hiển hách" của em thôi. Chịu cực nghe con nít 
nói như cậu chúng tôi, có lẽ bạn không thích, vì mất thì giờ, 


bạn nên xử dễ dàng, đắc nhân tâm với những người ham hư 
danh trong một vài câu chuyện mà bạn bàn với họ. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Hấp Tấp 


Lại một thứ người gây ác cảm trong câu chuyện nữa: Người 
hấp tấp. Thiệt ra tật hấp tấp tự nó không làm kẻ khác oán 
ghét bao nhiêu, vì phần đông, người ta ít trầm tĩnh, và 
chúng ta có thể vừa mang tật hấp tấp vừa nói chuyện duyên 
dáng. Chúng tôi có một giáo sư, tánh tình vụt chạc, nhưng 
được học sinh mến như cha mẹ, vì ông nói chuyện đắc nhân 
tâm. Song trường hợp của giáo sư là họa hiếm. Thông 
thường, tật hấp tấp làm cho người ta phán đoán sai lầm, nói 
không cẩn thận, cử tri bất nhã, giọng nói không êm tai. Bạn 
thuật cho người hấp tấp nghe một chuyện gì đó. Đến lúc có 
liên quan đến họ, nếu cần đính chính hay thêm ý kiến, họ 
cướp lời bạn ngay, và họ không cho bạn nói hết ý. 

Họ cắt nghĩa, phân tách, đính chính, phê bình... làm bạn 
"cụt hứng". Ai đó thưa méc với họ một sai lầm của kẻ dưới 
quyền. Họ nóng đầu lên, chụp lời kẻ ấy và kịch liệt phản đối 
kẻ nói. Họ không cần nghe hết lời đâm thọc. Họ không cần 
nghĩ coi kẻ dưới nói đúng sai, không cần biết người đòn xóc 
có ác tâm không không cần thời gian để kiểm tra hư thực. 
Họ kết luận người đó là đồ hư đốn, đồ ngụy loạn phải trừng 
phạt, khai trừ. 

Có nhiều trường hợp, người bàn chuyện với họ trình bày ý 
kiến của mình không gọn, hay khó hiểu, họ không chịu khó 
hỏi lại cho kỹ, không cố gắng tìm coi người ta muốn nói gì, 


họ phán đoán liền. Nghe ít câu, họ tiếp lời để trả lời tiếp. Có 
khi buồn cười, là họ trả lời một chút, rồi không rõ ý kẻ nghe, 
nên phải hỏi thêm, rồi giựt lời thuyết tiếp. Trong khi bàn 
chuyện, họ cảm thấy người ta có vẻ đổi giọng, gương mặt 
buồn cau có sao đó, có khi hoàn toàn vô ý thức và không ác 
tâm, họ tưởng mình bị phản đối, nên gây với người tạ Nghe 
một lời chỉ trích vu vơ, họ cho là ai cũng ác ý với mình, nên 
oán ghét và tìm phương thế trả đũa. 

Người hấp tấp, chẳng những có cái hại, là phán đoán sai 
lầm, mà còn ăn nói bất cẩn nữa. Họ không kỹ lưỡng lựa lý lẽ, 
không chọn lời thanh nhã tinh xác để phô diễn tâm tưởng 
của mình. Vừa nghe điều chướng tai, họ nói càn ra bất cứ ý 
tưởng nào xảy đến trong đầu họ. Họ dùng tiếng nói vụng về, 
có khi thô lỗ để biểu lộ sự hằn học của mình. 

Trong khi ăn nói như vậy, họ hay có những cử chỉ kì dị như 
trợn mắt, nghinh mặt, hất cằm rùn vai... 

Họ gieo ở đầu óc kẻ nghe cảm tưởng gì? Bạn am hiểu. Người 
nghe, dù dễ tánh cũng cảm thấy họ, sao xốp quá, trống trải 
quá, nông cạn quá, không có chút gì thận trọng. 

Trong một Phần của quyển này, chúng tôi bàn cùng bạn 
riêng về thái độ trầm tĩnh của mình. Tuy công việc có tính 
chất tiêu cực, nhưng vẫn giúp bạn gây uy tín. Phải chịu 
rằng, tự nhiên ai cũng có tính nóng ít nhiều. Song chuyện 
đâu còn có đó. Lôi cái tôi của mình ra, bắt người ta nghe là 
phạm một trọng tội đối với thuật nói chuyện. Hằn học tấn 
công người ta, hay đã kích kẻ vắng mặt, lại phạm trọng tội 
nữa. Nói, là để cố ý cho người ta nghe, người ta phục lí. Họ 
đang nói bị chận lại thì dễ gì họ chú tâm nghe tạ Ta dùng ác 


tâm đập người tạ Vậy ai kính trọng điều ta trình bày? 

Cái hay nhất là để cho người ta nói cho thỏa mãn, rồi nếu 
cần, ta trả lời, nếu không thì bạn bỏ quạ Trước khi trả lời: 
cần suy nghĩ chu đáo, lựa lí có năng lực chinh phục, chọn lời 
thanh nhã, cương quyết mà đường mật, điệu bộ Ôn hòa, tỏ 
ra mình là kẻ tự chủ điểm đạm. Riêng những điều kẻ khác 
thuật lại, bạn hãy nghe bằng lổ tai của Socrate Họ đâm thọc 
lỗi lâm của ai, bạn hãy hỏi đầy đủ, để bạn biết thâm ý của 
họ hư thực thế nào. Coi chừng những kẻ thù vặt, những đứa 
tiểu tâm, những tên nịnh hót muốn lập công, tìm ân huệ, và 
những kẻ đòn xóc vì nhẹ dạ. Thứ người liều mạng ấy, trong 
nhà chùa, tu viện cũng có, đừng tin họ mà "mất linh hồn". 
Chúng tôi biết, có nhiều người có tài đức thực sự, vì bị hiểu 
lầm và cuối cùng bị bạc đãi chỉ vì lũ người rắn hổ ấy. 

Còn thái độ của bạn đối với người hấp tấp? Định luật vàng 
của phép xử thế, là đừng thô bỉ với ai, kể cả những người 
đáng thương hại nhất. Bạn đừng làm họ mất mặt bằng cách 
nói ngay rằng, họ nóng tính hay giận bậy, thiếu khôn ngoan. 
Nói thẳng là một đức tính. Song để dùng trong trường hợp 
khác, chớ đừng áp dụng với người hấp tấp. Có thể họ to 
tiếng tấn công bạn. Họ nói như sóng cồn à? Mặc kệ họ. Bạn 
cứ nghe. Khi họ nói đã rồi, bạn hãy nói rõ điều bạn muốn 
nói. Và trầm tĩnh cũng họ, tìm cách giải quyết. Thái độ 
khoan dung và hòa hoãn của bạn, chúng tôi tin chắc, sẽ làm 
đẹp lòng người hấp tấp. Thế là bạn có thêm một người bạn 
nữa. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Quá Tâm Sự 


Có thứ người, gặp ai và lúc nào cũng bày hết ruột gan của 
mình ra, thưa bạn! Chúng ta nên tìm hiểu họ. 

Trên đời ai dám tự hào là mình không bao giờ gặp những 
nghịch cảnh, những lúc mà tâm hồn buồn tựa bến tha mạ 
Nhiều khi cần một người chí hướng, một người tri âm để bày 
tỏ tâm sự, hầu nhóm lên chút lửa hi vọng. Nếu bộc bạch cõi 
lòng một cách xứng đáng khi cần thiết như vậy, thì không ai 
nói. Điều đáng tiếc là có những người, có chút gì thắc mắc 
trong tâm hồn, là đem ra bàn với bất cứ ai, vào bất cứ lúc 
nào. 

Gặp cảnh trời mưa nắng, lạnh, nực họ bực dọc: họ đem phàn 
nàn cùng người xung quanh. Ở học đường thầy cô giáo khó 
quá, bạn bè xử bạc với họ, bài thi họ làm không được v.v... 
tất cả tới giờ ra chơi, họ đem bộc bạch cho hết bạn này đến 
bạn kia với giọng điệu sầu tủi. Chỉ huy một quân cơ, người 
dưới không kính trọng họ, tiền lương không đủ xài, quân khí 
thiếu, gặp người lính nào, họ cũng than rền. 

Trên đường sự nghiệp nhiều thử thách, đụng chướng ngại 
vật, bị bạc đãi, hiểu lầm, họ buồn rầu như gặp đám tang. Họ 
tìm đủ hạng đồng chí, đồng liêu để chia sớt cõi lòng. Trong 
việc làm ăn, họ bị lường gạt, mua bán lỗ lã. Viết văn họ bị 
nhà xuất bản gian lận, độc giả khi chệ Họ nói sạch sành 
sanh cho kẻ khác nghe ruột gan của mình để bớt căm tức, lo 


âu, sầu oán. Gặp gia cảnh nghèo túng, nợ cái đẻ nợ con, vợ 
mới sinh, đau yếu, con đứa thất học, đứa thiếu ăn cơm, 
chồng cờ bạc, điếm đàng: Ai tới nhà chơi, họ đều coi là tri 
âm và đem nội tình gia thất nói toạc móng heo. Ai vô phước 
gặp họ, sẽ bị họ đổ lên đầu các sự chán nản, oán người, 
trách vật. 

Họ cũng không lựa lúc để bàn chuyện riêng tự Là người đa 
cảm, lúc nào tâm hồn cũng tràn đầy nỗi khổ đau, thì họ để 
chảy ra, mặc sự thúc đẩy của thần bạc nhược. Bởi không 
khôn ngoan lựa giờ khắc để tâm sự, nên họ bàn chuyện 
riêng tư nhiều khi không đúng lúc. Điều đáng lẽ phải giấu 
kín, họ lại rỉ rả nói hết nỗi buồn này đến điều tiếc nối kia. 
Những lúc cần tỏ ra vui vẻ, họ vẫn tìm nguồn an ủi cho 
mình, bằng cách tâm sự. Họ cũng không lựa lời để giao phó 
nỗi lòng. Hình như ai cũng coi là tri kỷ. Vào một tiệm tạp hóa 
ngoại kiều, họ cũng có thể than về cảnh vợ họ Ở nhà đau 
yếu, con cái họ hoang đàng. Bạn chưa từng quen biết họ, 
nhưng khi gặp bạn, họ dễ dàng cho bạn biết, đời họ gặp 
nhiều thử thách, việc làm ăn của họ thất bại như thế nào. Họ 
lải nhải kể, nào họ chán thế cuộc, sầu vì gia đình cô thế... 
Nói tóm lại, gặp ai họ cũng bàn tâm sự. 

Trong xã hội những người này chiếm đa số. Họ coi câu 
chuyện là phương thế giải thoát tâm hồn. Người đàam thoại 
với họ là người thoa dịu vết thương của quả tim họ. Trên đời 
này, mấy ai quan tâm đến kẻ khác. Có mấy ai, khi nghe 
người khác than thở mà lo lắng an ủi tìm hộ cách giải quyết 
bằng hành động vị tha thành thật. Giữa chợ bạn đang mua 
đồ, có một người bán hàng lại than cùng bạn rằng vợ anh 


mới chết. Bạn có cảm thương anh không? Chắc không. 
Chúng tôi đang mua cá, chị bán cá rên rằng con chị vừa đau 
trái đậu, không biết tính mạng ra sao? Chúng tôi có băn 
khoăn an ủi chị không. Chắc không nốt. Bạn và chúng tôi 
như vậy, thì chắc trăm nghìn người khác cũng vậy. Có thứ 
người gặp được đôi bà góa, vài cô gái buông cho ít lời 
thương hại. Nhưng chi vậy? Nghe những lời ấy, rồi tình thế 
của họ thay đổi không. 

Những kẻ khác vì xã giao, nói vài câu khuyên nhhủ rồi bỏ 
đi... Người ta thấy họ là người thiếu tự chủ, để tâm hồn 
khuất phục đau khổ màa không biết quật cường. Người ta 
coi họ là thứ người không cẩn ngôn, nhẹ dạ, dễ tin. Nếu họ 
gặp kẻ ác tâm, kẻ tranh đua với họ, thì những kẻ này đối với 
họ như thế nào? 

Sao họ không để ý, trên đời, không ít người lấy làm vui khi 
kẻ khác đau khổ, sầu buồn. Sao họ không đề phòng nhiều 
người ganh với họ về công việc làm, chỉ mong lúc họ thất 
bại, gặp khó khăn để làm hại họ. Đem ruột gan để phanh 
phui cho chúng, chẳng những không bổ ích gì, mà biết đâu 
họ sẽ rước họa thêm. Còn những người trống miệng, manh 
tâm nữa. Tâm sự của họ, những bí mật của họ, họ tiết lộ cho 
chúng. Chúng đem bán rao hết đầu làng, cuối chợ liệu danh 
giá của họ có được bảo đảm không? 

Tâm hồn họ được yên tĩnh, hay phải mất quân bình thêm, 
thống khổ thêm. Trong khi nói chuyện, người có lương tri 
ngại ngùng trước những lời kể lể về đời tư của ai. Tại sao lúc 
bàn tâm sự, họ không vì phép xã giao, tránh cho kẻ nghe 
nỗi ngượng nghịu ấy. Người dân Nhật có thói quen nói hài 


hước những gian khổ của riêng họ hay của gia đình họ, để 
cho người khác khỏi vì lịch sự mà tỏ nỗi thương hại. Không 
như một số người dân Nhật, ít ra họ cũng đừng ngây thơ 
quá, mà coi đôi chút lời khuyên là cách thoa dịu tâm hồn, 
bởi một quả tim tri kỷ. 

Người quá bàn tâm sự, nhiều khi viện lẽ là nói với bạn. 
Nhưng hễ gặp bạn nào thân, đều tâm sự hết, thì đáng tiếc 
quá. Nói chuyện với họ, người ta mong, bàn những vấn đề 
gây hứng thú, chớ đâu muốn có bộ mặt thiên sâu địa thảm, 
để nghe họ than khóc nỗi lòng... 

Thấy những tai hại này của kẻ quá tâm sự, xin bạn cương 
quyết tránh tật xấu của họ. Khi cần, nói sơ với bạn thâm 
giao để tìm hy vọng và cách giải quyết thôi. Đối với bất kỳ 
ai, nhất định là thinh. Chúng tôi đã bàn cùng bạn về vấn đề 
này trong "Đức tự chủ, chìa khóa của thành công". Ở đây 
chúng tôi không dám làm bạn mất thì giờ đọc lại. Những bạn 
nào cũng đủ giờ rảnh để đọc lại các quyển sách ấy, thì ít ra, 
nên để ý những điều hệ trọng này. 

Ham bộc bạch tâm sự, dũng khí của ta hao mòn, chí khí của 
ta ngày một tiêu mạ Một khi không còn ý chí, thì đừng mong 
nói chuyện thành công và đắc lực. Ham bộc bạch tâm sự, ta 
bị kẻ khác coi là người bạc nhược, không đủ sức ăn chịu với 
những éo le ở đời. Họ mất tín nhiệm nơi ta, coi ta là kẻ 
không thể lãnh đạo được, nên trên thang xã hội ta chỉ ở địa 
vị thấp. 

Đến thái độ của bạn đối với người quá tâm sự. Bạn đã biết, 
người quá tâm sự là người đa cảm, bị ưu sầu xâm chiếm, lúc 
nào cũng tìm người để nương tựa. Gặp ai biết nghe họ, họ 


coi như đi giữa sa mạc gặp một suối nước ngon. Xin bạn hãy 
là người biết nghe. Bạn nên xử trí với họ có lương trí hơn. 
Trước hết, bạn không nên đả kích họ. Chạm tự ái người ta, 
mà còn trông người ta thích câu chuyện của mình, thì thật là 
lạ. Bất kỳ ai, kể lể gì với bạn, nếu không có hại, không tốn 
thời gian, thì bạn cứ để họ nói. Người ta cần nói để giải thoát 
tâm hồn mà. Có một số người nào đó, bạn liệu lời an ủi bổ 
ích, thì xin bạn đừng tiếc với họ. Biết đâu đôi lời sáng suốt 
chân thành của bạn, tuy không thay đổi được một tâm 
trạng, quyết định một cuộc đời, nhưng ít ra cũng gieo một 
tia hy vọng cho tâm não đang uất ức, ưu tư của họ. Chúng 
tôi nói những lời chỉ giáo đúng đắn, để bạn phân biệt với 
những lời của những kẻ làm thầy đời không cơm. Muốn cho 
lời nói của bạn có giá trị, thì những lời nói đó phải chứa đựng 
ý tưởng xây dựng, thanh cao và nhuộm màu sắc chân 
thành, ngọt dịu. Trên đời, thưa bạn, ai mà không thích câu 
chuyện của những người có ngọn lưỡi vàng ngọc như vậy. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Thân Mật Bậy 


Thân mật, thiết tưởng là một trong những cái quí, mà Trời 
ban cho con người. 

Lúc còn thơ ấu, bạn hôn người mẹ của bạn! Có gì tốt đẹp 
bằng. Người mẹ yêu mến bạn với tình yêu vàng ngọc. Bạn 
hôn Người, là tỏ cho người biết tình cảm đậm đà đối với trái 
tim hi sinh vô bờ bến của Người. 

Thân sinh của bạn, lúc nào cũng coi bạn là nguồn an ủi. Bạn 
tâm sự, buông lời nói thân mật. Người thích lắm. Nhất là lúc 
Người gặp đau khổ. 

Đối với anh em ruột trong gia đình, bạn đôi khi đối xử thân 
mật cỡ nào cũng không ai trách. Cử chỉ lố lăng của bạn có 
khi lại là phương thế để củng cố tình huynh đệ. Nhưng đối 
với anh em ruột thịt thôi nhé. 

Còn bạn tâm giao? Sự thân mật vẫn cần thiết như cá cần 
nước. Đã là tâm giao mà không ăn nói với nhau thân mật thì 
không gọi là tâm giao được. 

Một người gặp cơn khốn khó, bị bao người chê ghét, tránh 
xạ Họ khao khát sự thân mật của bạn. Tại sao bạn không 
làm cho họ thỏa dạ. Sự thân mật của bạn đối với họ là điều 
cao quí, đáng khuyến khích vì nó hàm súc đức vị tha. 

Bạn quí mến! Tất cả những thứ thân mật ấy là ngọc ngà. 
Nhưng điều chúng tôi xin phép nhắc ở đây, là trong câu 
chuyện chúng ta đừng thân mật bậy. Bạn tưởng thứ người 


mang tật này ít lắm ư? Đối với người lạ cũng như quen, họ 
ăn nói thân mật quá đến trở thành lố bịch. 

Họ có quen bạn bao giờ. Thế mà vừa gặp bạn họ la: "Ê Ê! 
Rua đi. Sao, mạnh giỏi không?" Ngồi ăn với bạn trong tiệm, 
họ vừa nhai nhồm nhoàm vừa tâm sự với bạn, thỉnh thoảng 
lại vỗ vai bạn, gắp đồ ăn bỏ vào đĩa bạn nữa. Cũng như bạn, 
chúng tôi mới gặp họ lần này là một. Nói chuyện với chúng 
tôi một chút, họ nắm tay chúng tôi rủ đi "nhậu bia". Họ vừa 
nói "mình với nhau mà" vừa mở cổ áo, lấy quạt, quạt "bốn 
phương", rồi nâng li bia uống như chết khát đâu mấy kiếp. 
Lại còn hít hà tỏ ra khoái khẩu không kìm hãm được. Họ 
cũng đem cái thân mật bậy ra đối xử để gọi là sành đời. Họ 
nói chuyện với hai bà kia. Ba người nói chuyện với nhau về 
vấn đề thi cử một hồi lâu. Ông ta cao hứng vừa cười, vừa xô 
một bà, và tiếng cười nổ như pháo tết. 

Có kẻ bất chấp chức quyền, tuổi tác của kẻ đàm thoại với 
mình. Họ dùng những giọng thân mật, mà họ thường nói với 
bạn bè thâm giao trong lớp học hay trong nghề nghiệp. 
Trước mặt người khác phái, lạ hay quen, họ cũng mở điệu 
cười mà họ gọi là thân mật, người giàu lương trí nghe đáng 
sợ làm sao. Họ cười biểu lộ sự thô bỉ thiếu văn hóa. Người 
thân mật bậy, còn gây ác cảm trong việc lui tới nữa. Kể cả 
những người không quen với họ bao nhiêu, họ cũng coi như 
bạn thân của họ. Họ đến nhà, đến phòng những kẻ ấy, như 
người ta ăn cơm bữa. Có khi sáng họ sang chơi cho tới khi 
gần đứng bóng. Họ kềm chủ nhà, nói với họ đủ thứ chuyện, 
khiến kẻ này phải bỏ công ăn việc làm để nghe, vì sợ mất 
lòng họ. Có khi cả ngày họ lại chơi năm bảy lần. Ban đầu 


người chủ kính trọng họ, tiếp đãi như bao khách đáng kính 
khác. Vài lần sau, người ta bắt đầu coi thường họ, đối xử với 
họ hết mặn nồng, và tỏ ra khó chịu. Nhiều lúc người ta tỏ 
thái độ, cử chỉ "mời" họ về, mà họ không quan tâm, hay nói 
đúng hơn không đủ tinh tế để biết. Người ta coi đồng hồ, 
nhấp nhổm muốn đi, tóm câu chuyện, hi vọng ngày nào đó 
bàn chuyện lâu hơn,... Vậy mà họ cứ mở chuyện mới ra, nói 
thao thao bất tuyệt. Có kẻ lại nằm ỳ ra trên ngựa, đi văng 
hay ghế, võng, của chủ để tán chuyện dai như đỉa. Không 
cần chúng tôi dẫn nhiều ví dụ. Vài thứ thân mật bậy trên, đủ 
cho bạn thấy sự đối xử của họ thế nào. 

Bất cứ vật gì trên đời, dù kì lạ, quí báu đến đâu, khi có nhiều 
quá phải bị coi rẻ. Sự thân mật và giao du cũng không khác 
bao nhiêu. Đối với những người ruột thịt, những bạn chí 
thân, sự thân mật muốn có thú vị, có kết quả hay, vẫn phải 
ở trong chừng mực. Tuy nhiên, rủi có quá lố, vẫn có thể tha 
thứ được dễ dàng. Còn đối với người xa lạ, hay quen thường 
thôi, thân mật bậy thường gây hậu quả đáng tiếc. Người 
thân mật bậy, làm cho kẻ khác coi họ là kém văn minh, dù 
họ đậu mấy bằng cấp đại học, hay có chức quyền, tiền bạc. 
Họ cũng có thể bị đối đãi như người không biết tế nhị. Hơn 
nữa, bất cứ ai, cũng có lòng tự ái, cũng coi mình là quan 
trọng, thèm kẻ khác kính trọng mình. Một đứa con nít, một 
tên khùng như vậy. Thế mà người thân mật bậy không chịu 
biết tâm lí quá ư đơn giản ấy. Họ buông lời thân mật lốế lăng, 
khiến lòng tự ái của kẻ khác bị giày vò: Hỏi người ta làm sao 
mến họ được? Từ đây, xin bạn chú ý câu chuyện của bạn. 
Đừng để nó có màu sắc thân mật số sàng làm hại nhân cách 


bạn. Ở trên, chúng tôi nói, sự thân mật bậy đối với kẻ ruột 
thịt và bạn chí thân có thể tha thứ dễ dàng. Riêng bạn, sự 
thân mật ấy bạn cũng cố gắng tránh. Sợ khi quen như vậy 
với người cốt nhục, bạn khó bề tự chủ lúc giao tiếp với kẻ xa 
lạ. 

Việc giao du của bạn, bạn nên khôn ngoan. Của gì ngon đến 
đâu, ăn quá cũng hóa chán. Kẻ khác, dù mến trọng bạn thế 
nào, nếu bạn tìm đến họ mãi, sau cùng họ cũng bớt, hay 
không còn quí mến bạn, tiếp chuyện lạnh nhạt và muốn bạn 
ra về khi không có việc gì hệ trọng, thì không cân giao du 
thường quá với kẻ ta ít quen thuộc. Rồi khi có chuyện cần 
đến nhà họ, ta cũng đừng ở lâu. Phải làm sao, cho khi ta ra 
về, họ còn tiếc ta và muốn lần khác được gặp tạ Ở nhà 
người bạn chí thân, ta cũng không nên quên nguyên tắc xử 
thế ấy. Ý là chỗ thâm giao mà ăn dầm nằm dề ở nhà một 
người bạn mãi, sau này tình thâm giao có thể phai nhạt và 
đến chỗ hai người chán chê, oán ghét nhau. 

Trong xã hội, thứ người giàu não như bạn, hình như ít lắm. 
Rất đông người khi nói chuyện, có gương mặt âu yếm, có cái 
nhìn gợi lòng trắc ẩn bậy chỗ có nụ cười van lơn không hợp 
người, có giọng nói dịu ngọt, biểu lộ tâm hồn yếu đuối, ngu 
khờ. Cũng rất đông người, vì nhàn rỗi, vì tự hạ mình xuống 
để yêu cầu một ân huệ, hay lân la thái quá nơi nhà cửa của 
kẻ ít quen biết mình. Đối với những thứ người ấy, bạn vẫn 
thực hiện bí quyết xử thế cổ điển, là không làm phật lòng 
họ. Lễ tất nhiên, khi họ đối xử thân mật quá lố với bạn, bạn 
nên đề phòng sự số sàng của họ, làm bạn mất thể diện. Khi 
họ tìm đến nơi ở của bạn mãi, bạn tìm cách tránh để khỏi 


mất thì giờ. Nhưng đức thu tâm không cho phép bạn cười 
nhạo, xua đuổi họ sỗ sàng, hung bạo. Lúc họ thân mật bậy, 
mà bạn thấy gượng thi nên làm thỉnh và có nét mặt nghiêm, 
nghiêm nhưng đừng quạu. Một ai thường lân la đến nhà bạn, 
làm bạn mất giờ nhiều, bạn có thể vui vẻ, thân mật xin phép 
họ đi làm công việc của mình, và thành thật mời họ Ở đó 
chơi, đọc sách hay làm việc gì riêng đó tùy ý. Họ cáo thối để 
về thì bạn ân cần cho họ biết, lúc nào đó bạn hân hạnh gặp 
lại họ và lấy làm tiếc bữa nay không tiếp chuyện họ được. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Có Giọng "Sách Vở" 


Học rộng, hiểu nhiều, khi nói chuyện cũng khéo dùng tư 
tưởng của danh nhân để củng cố lý luận của mình, là điều ai 
cũng nên làm. Người nói chuyện như vậy, gây cho câu 
chuyện của mình phong vị mới lạ, khiến nó hấp dẫn kẻ khác, 
và tạo cho nó chân giá trị. Trong đời sống học sinh, bạn nên 
đôi khi bàn cùng bạn hữu, những sách mình đã học, xin họ 
dùng những danh ngôn đông, tây, kim, cổ mà họ biết để 
mình học theo. Cuộc nói chuyện, nhờ sự giúp đỡ này, đem 
lại nhiều lợi ích. Khi ra khỏi học đường, việc học tập của bạn 
vẫn cần được tiếp tục, bạn không đủ thì giờ và trí nhớ để 
đọc đủ thuứ sách, để nhớ nhiều danh ngôn bạn có thể bổ 
vào những khuyết điểm của mình bằng cách giao du thường 
với những bè bạn học rộng, thuộc nhiều tuư tưởng của kẻ 
khác. 

Nhưng điều đó, chúng tôi muốn bạn tránh là hễ mở miệng ra 
bất kỳ lúc nào, đối với ai, cũng chưng khoe sách báo mình 
đọc, hay chêm những câu chữ nho, những danh ngôn của Âu 
Mỹ. Người có tật này, tưởng ăn nói như vậy, người ta cho 
mình là bậc thông thái, Ăn nói có duyên ai nghe cũng hài 
lòng. Họ lầm quá. Con người, ai cũng muốn đề cao giá trị 
của mình, coi mình là hệ trọng xuất chúng, và muốn cho kẻ 
khác lu mờ để mình nổi bật lên. Người có giọng sách vở hình 
như quên mất tâm lý này. Vô tình họ chọc tính ganh ty của 


con người và gieo ác cảm. Tai hại nhứt, là khi họ ăn nói với 
người lớn tuổi và có chức quyền trên họ mà thất học. Những 
kẻ này, vừa nghe ho dẫn danh ngôn này, tục ngữ kia liền 
tưởng mình bị kẻ nhỏ khinh rẻ, mất uy tín, uy quyền. Như 
vậy, họ không bị người ta thù sao được. 

Rất chua chát, là khi họ "múa mỏ" thông thái trước mặt 
những bực có học lực uyên thâm và tính tình trầm mặc, ít 
nói. Thái độ múa búa trước cửa Lỗ Ban của họ, làm cho 
người nghe cười thầm, cho họ là non kinh nghiệm, thiếu đầu 
óc dè dặt, nghèo nàn sự khôn ngoan. 

Chúng tôi có quen một người, đã nhiều năm mất tật này. Nói 
chuyện với ai, dù là người rất lạ, dù trong những câu chuyện 
chơi, họ cũng nói cho được mẫu chuyện Tàu rút trong Phong 
Thần, hay Đông châu liệt quốc, họ cũng dẫn vài ba câu Kinh 
thánh, nói nào Noe đóng tàu, Noe uống rượu say Phao lô 
nóng tính v.v... và không quên pha vào lý luận của mình, 
những danh ngôn của Lão Tử, Descarrtes, Hégel... Trong 
xóm chúng tôi ở,người ta gọi là "ông sach vở". Thiệt là chua 
chát. 

Trong câu chuyện, xin bạn cương quyết tránh thứ tật 
ấy.Nguyên tắc thứ nhất bạn nên theo, là dù cao tuổi đến 
đâu, đậu mấy bằng cấp đại học, viết bao nhiêu thi phẩm có 
giá trị, vẫn ăn nói khiêm tốn, không bao giờ ỷ cái hiểu biết 
hơn người của mình để già hàm, khoe khoang và che khuất 
kẻ khác, làm nghịch lại, bạn cũng có thể được người nghe 
cho mình là học rộng. Nhưng họ không bao giờ mến phục 
bạn đâu. Cái vốn trí học dồi dào mà xài vậy, chỉ gây khinh 
rẻ, rước họa vào mình... nó không bằng sự hiểu biết thường 


mà được đi kèm với lòng khiếm thị sâu xạ Xin bạn khắc vào 
tâm khảm mấy chữ nây"Đức hạnh phục người mến hơn tài 
ba". Nếu không cần, thì khi nói chuyện, bạn đừng đề cập 
đến vốn học của mình làm gì. Sự thinh lặng của bạn, tạo cho 
xung quanh một không khí huyền bí. Nó bắt kẻ khác kiên nể 
bạn và đề cao phẩm giá của bạn. 

Dến khi phải áp dụng những hiểu biết của mình, bạn hãy thi 
hành một cách khôn ngoan. Phải lựa người, lựa lúc mà xài 
vốn học của bạn. Gặp những thợ hồ, thợ,ộc ở thôn quê, biết 
chút ít về nghề của mình, mà bạn giảng cho họ vè kỹ nghệ 
nặng, thì quả bạn làm một việc vô ý thức. Sau bữa tiệc, ai 
cũng mệt đừ, mà chúng tôi cắt nghĩa cho họ thuyết Mác, 
bàn về triết lý của Thích Ca, phân tích học thuyết Nhiệm Thế 
của Đức Giê su thì thật là lố bịch không đúng lúc. 

Muốn dùng điều họ hỏi ở sách báo, làm thành lũy cho những 
gì mình quả quyết, bạn nên dùng một cách khiêm tốn, tự 
nhiên và tiết kiệm. Một vài mẩu chuyện lạ, đôi danh khôn 
khéo dẫn, làm câu chuyện thêm ý vị thế nào, thì sự khoe 
khoang sách vở làm cho câu chuyện chán tai và gây ác cảm 
chừng ấy. 

Hay nhất là tự mình đem câu chuyện lạ, hay dẫu danh ngôn, 
mà hỏi người nghe. Cách nói này, làm cho người nghe khỏi 
mất mặt, cảm thấy mình được nhìn nhận là hơn người. Lễ dĩ 
nhiên, khi hỏi như vậy, thì bạn trả lời luôn theo chuyện của 
mình nói, chớ không phải hỏi để kẻ khác trả lời. Họ biết thì 
hay lắm. Ma không biết thì tội nghiệp cho họ, mà cũng có 
thể mình bị họ ghét. Vậy tóm lại, bạn hãy tránh giọng sách 


vở, và khi muốn sử dụng vốn hiểu biết của mình, cần khôn 
ngoan. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Đừng Nói Sai Tiếng Mẹ Đẻ 


Phan Khôi nói:"Người Việt Nam phải viết quốc ngữ cho đúng, 
dùng danh từ cho đúng". Bạn có thể nói:"Người Việt Nam và 
thứ người nào cũng vậy, khi nói chuyện đừng nói sai tiếng 
mẹ đẻ". 

Có nhiều người sang trọng, đi đứng ra điệu thầy cô, có chức 
quyền cao, đậu nhiều cấp bằng, nhưng nói tiếng mẹ đẻ một 
cách thương hại. Nói chuyện với ai, họ làm kẻ ấy hiểu sai 
điều họ muốn nói. Ở nhiều nước văn minh, có không ít kẻ trí 
thức về nhiều nghành học, quán thông nhiều ngoại ngữ, 
nhưng tiếng nước nhà của họ, họ phát âm sai bét, nói trật 
văn phạm, diễn đạt ý mơ hồ, lầm lẫn. Đáng tiếc nữa là trong 
nhiều nước chậm tiến, hạng trí thức không thông và khinh 
thường tiếng mẹ nhiều như trấu. hiện giờ, có biết bao người, 
Hán học, Tây học thì hay lắm, nhưng không dễ nói, viết tiếng 
việt trôi chảy. nói ngoại ngữ như Pháp ngữ, Anh ngữ, thì như 
bắp rang, nhưng khi dùng tiếng mẹ thì không khác gì như 
một ngoại kiều. 

Họ hay xen lẫn vào câu tiếng việt những tiếng Pháp, tiếng 
Anh, tiếng La tỉnh để diễn ý, vì quá nghèo dụng ngữ tiếng 
nước nhà. Tiếng việt, tuy không phong phú bằng Hoa ngữ 
hay La ngữ. Nhưng hiện giờ, có lẽ nó được trên sáu bảy vạn 
tiếng. Đó là chưa kể những thổ ngữ, những tiếng lóng. Thế 
mà tại sao họ cứ dùng đi dùng lại một mớ tiếng tầm thường 


nào đó trong khi đầu não của họ là một kho ngữ vựng về 
ngoại quốc về khoa học, về sử địa. 

Người cẩu thả tiếng mẹ, bất chấp việc đánh hỏi ngã đã 
đành, họ còn không quan tâm đến cách phát âm những phụ 
âm đầu như s, x,ch, tr. Sáng láng họ đọc"xáng láng", trung 
trực họ nói"chung chực". Còn nạn dùng sai danh từ nữa. Ở 
một trường đại học mà còn ảnh hưởng của nền giáo dục 
thực dân, trong 100 sinh viên, có đến bảy mươi người dùng 
lẫn lộn hai tiếng"Chúng tôi" và chúng ta, dùng" phiền phức" 
thế" phiền hà”. 

Người ta cũng không quên được, những người không biết 
phân biệt loại tiếng dể dùng cho hợp câu chuyện. Một giáo 
sư của một trường trung học nọ nói với chúng tôi:"nhà tôi 
cho con ở về chốn thần kinh". Bạn nghe có trái tai chưa. Tại 
sao ông không nói đơn sơ:"nhà tôi cho con ở về Huế". 

Người cẩu thả tiếng Việt, cũng không tùy người tiếp chuyện 
để ăn nói cho xứng hợp. Đối với người cao tuổi, có chức 
quyền hơn họ, họ vẫn dùng những tiếng mà họ nói với bè 
bạn lúc giởn chơi. Những tiếng"Ba đá, ráng chịu, quá sá, 
mừng, bồ", họ tha hồ sử dụng cho bất cứ ai giao tiếp với họ. 
Những cách xưng hô để chào hỏi, giới thiệu, từ giã, họ cũng 
dùng sai bét mà không ý thức được lỗi của mình. 

Lẽ dĩ nhiên, bạn biết câu chuyện của họ, không gây thiện 
cảm sâu sắc nơi người nghe. Có khi, người ta đối xử tử tế với 
họ vì xả giao. Nhưng bên trong người ta coi thương họ. 

Muốn khỏi thất bại như họ trong lúc nói chuyện, xin bạn chịu 
khó trau đồi tiếng mẹ đẻ. 

Xin bạn học nằm lòng những điều chúng tôi nhắn gởi bạn 


dưới đây, để sử dụng tiếng mẹ có giá trị và gây thiện cảm, 
uy tín với mọi người. 

1/ Lo cho mình có một vốn dụng ngữ phong phú. 
Phương thế là học tự điển, học những sách về từ ngữ. Xin 
bạn nhớ kỷ, chúng tôi nói học, chớ không phải coi hay tra 
thôi. Tập thói quen để trên đầu giường một quyển danh từ 
hay một quyển tự điển, để trước khi ngủ học vài chữ. 
Théodore Rooselt có tập quán để một quyển sách trên bàn 
giấy và đọc trog những phút đợi khách. Tại sao bạn không 
để ở bàn ăn một cuốn danh từ để học lúc chờ dọn bữa ăn. 
Anatole France mê dùng tự điển như người mê dùng tình 
nhân, nên ông trở thành đại văn hào, ít ra bạn học ngữ 
vựng, để có nhiều dụng ngữ, hầu diễn đạt tâm tưởng của 
mình chính xác, tường tận. Muốn dụng ngữ phong phú, bạn 
cần đọc nhiều loại sách báo. Sau khi đọc, chịu khó ghi trong 
sổ riêng những tiếng không biết, rồi tra tự điển. Nên giao du 
với những người giỏi tiếng mẹ, bàn chuyện với nhà văn, chú 
ý học những tiếng chuyên môn, những tiếng lóng, tiếng địa 
phương, thổ ngữ của bất cứ người nào bạn giao tiếp. Khi 
nghe giảng hoặc nghe diễn thuyết ở đâu, cố gắng học cách 
dùng tiếng của diễn giả. Tiếng nào mình chưa biết về nhà 
tra tự điển. 

2/ Dùng tiếng cho chính xác. 

Theo Gustave Flaubert, bất cứ điều gì ta nói, chỉ có một 
tiếng nào đó để diễn nó ra. Bạn hãy tìm cho được tiếng ấy. 
Nên đọc truyện Kiều để học tài dùng tiếng chính xác của 
Nguyễn Du. 

Nguyễn Hiến Lê khuyên bạn muốn tìm tiếng đúng nên: 


a) Lựa một tiếng cụ thể. 

b) Dừng dùng tiếng mơ hồ. 

c) Đừng nói ơ chung quanh hay nói quá. 

d) Đừng dùng tiếng sáo. 

e) Phân biệt những tiếng lóng và tiếng thanh nhã. 

f) Hiểu rõ những tiểu dị giữa những tiếng đồng nghĩa. 
Đó là những lời khuyên vàng ngọc mà bạn nên nhớ. 
Tóm lại, chúng ta cần rèn luyện tiếng mẹ đẻ để trở thành 
người nói chuyện hay, và làm cho người nghe có cảm tưởng 
tốt về nền giáo dục, về giá trị văn hóa của ta. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Ít Nói 


Muốn nói chuyện có nghệ thuật, thì phải nói, nói cho nhiều 
để thuyết phục: Sao lại phải nói ít. Quả là điều mâu thuẩn? 
Có lẽ bạn hỏi chúng tôi như vậy. 

Có ai trong xã hội, không muốn cho kẻ khác biết giá trị của 
mình. Người ta tự nhiên thích những nhà huấn nghiệp, 
những kinh nghiệm, những đức tính của mình để kẻ khác ca 
tụng. Bạn ít nói, tức là bạn nhường cho người đàm thoại cái 
hân hạnh được tự giới thiệu mình. Họ có dịp mua lời khen 
ngợi, chắc chắn sẽ coi bạn như một tri kỷ. 

Thiếu gì người, hay tìm cái hư danh trong chỗ nói nhiều để 
tỏ ra mình hoạt bát, học rộng. Bạn ít nói, tất nhiên, họ được 
cơ hội dùng lưỡi tha hồ chém mây chặt gió. Vì vậy, họ coi 
bạn là người biết tìm hiểu họ, ca tụng họ. 

Không mấy người không có óc ham dạy đời. Thường người ta 
mở miệng là chỉ bảo, khuyên răn kẻ khác, một câu chuyện 
gây hứng thú, phải là cuộc trao đổi qua lại những tâm 
tưởng. Bạn biết rõ điều ấy, nên nhường lời cho kẻ khác 
thuyết trình những gì họ cưu mang trong tâm hồn. Nói được 
những điều ấy ra, họ cảm thấy câu chuyện làm họ sung 
sướng. Thế là bạn chiếm được thiện cảm của họ rồi. Giá bạn 
yêu cầu họ hy sinh đều gì không quá đáng chắc họ dễ dàng 
làm vừa lòng bạn. Bạn gặp hai người lạ. 

Một người nói chuyện với bạn như két. Một người chăm chú 


nghe và thỉnh thoảng nói đôi tiếng thôi. Vậy, bạn có cảm 
tình với ai? Người thứ nhất đa ngôn, vô tình cho bạn biết 
sạch sành sanh tâm hồn của mình. Giá họ có ác tâm lập 
mưu kế gì hãm hại bạn, bạn cũng biết được chút ít. Còn 
người thứ hai huyền bí làm sao. Bạn không biết ý họ thế 
nào. Mỗi tiếng bạn nói ra, họ lóng tai nghe, và bởi vì họ ít 
nói, nên bạn cho rằng lời nói của họ là kết quả của suy nghĩ. 
Bạn nghe họ dễ dàng. Như vậy, đối với kẻ khác, tại sao bạn 
không bắt chước người thứ hai, bạn ít nói: Bạn làm cho kẻ 
khác kính nể. Tuy nhiên, không để họ nghi ky mình: Thỉnh 
thoảng bạn nên nói đôi lời đây ý nghĩa và nhất là bạn chú ý 
nghe họ. Ai mà không kính phục và mến yêu họ. 

Sáng suốt như tổng thống của nước mỹ, Ông théodore 
Roosevelt còn khiêm tốn thú nhận rằng, trong một trăm lần 
phán đoán có hai mươi lăm lần sai. Còn chúng ta thì sao? 
Vậy trước khi nói, tốt nhất chúng ta nên chịu khó suy nghĩ 
để bớt sai lầm. Muốn thế thì phải nói ít. Nói luôn miệng thì 
không có thời giờ "Đánh lưỡi bảy lần". Người ta không dám 
quả quyết điều gì, chớ vẫn dám bảo ai nói nhiều thì khó bề 
tránh khỏi nói bậy. Bạn ít nói tất nhiên, bạn tránh được 
nhiều lỗi lầm và chạm tự ái người nghe. 

Mà bạn nói nhiều để làm gì? Có phải để người đối thoại ghi 
nhớ tâm tưởng của họ không? Điều chúng ta ước muốn họ 
am hiểu, họ cũng hiểu trong một chừng mực nào đó thôi. Họ 
lo trả lời. Lo cắt nghĩa, phân tách, chỉ trích, chưng bày hiểu 
biết của mình. Vậy sao bạn tốn hơi nói thao thao bất tuyệt. 
Nói vừ đủ và nói kỷ là khẩu hiệu khi bàn chuyện. 

Bạn ít nói, để khỏi phiền lòng người khác, trong cuộc sống, 


có không ít trường hợp người nghe bận việc, chẳng dư giờ 
đàm luận với ta, nên ta phải hết sức vắng tắt. Còn năm phút 
nữa bạn lên xe hỏa. Một người nó cứ kèm chân bạn thuyết 
nào chính trị, tôn giáo, nào con gà của y nhảy bể cái ly, nào 
vợ y có nghệ thuật trang điểm. Bạn có cảm tưởng thế nào 
đối với người ấy? Nếu bạn đa ngôn với ai khác, thiên hạ 
cũng có cảm tưởng đó đối với bạn. Nếu nói ít, mà bạn thấy 
câu chuyện hơi tẻ lạnh, bạn nên thúc đẩy họ nói. Không khó 
lắm. Bạn hãy hỏi về nghề nghiệp của họ. Gặp một bác sĩ, 
bạn hỏi họ về thuật chuẩn mạch, cách đoán bệnh trạng và 
những thành công của họ bấy lâu. Nói chuyện với nhả sử 
học, bạn chất vấn họ về những trào lưu tiến thoái của một 
nền văn hóa, văn minh nhân loại v.v... 

Ai mà không thích nói những sở trường của mình? Phần 
đông con người, hay cho mình là quan trọng, biết vậy, sao 
bạn không gài chỗ ngứa của họ. Bạn đưa tiếp một người làm 
chánh quyền, thì bạn cứ hỏi họ, cách nào mà họ cai trị được 
người ta mến như vậy? Nhờ đâu họ có địa vị cao sang ấy? 
Câu chuyện của bạn với một nhà doanh nghiệp lạnh lạt quá 
à? Sao bạn không hỏi kế hoạch kinh doanh của ông có thể 
đem lại kết quả thế nào? Chắc kết quả mỹ hảo lắm. Ông 
thuyết cho mà coi. Bạn lúng túng trước một nhà văn, vì thấy 
họ mà bạn không biết phải bàn vấn đề gì. Thì cứ nghề viết 
văn mà hỏi: Làm sao bước vào nghề cao quý ấy. Tác phẩm 
của ông hay như vậy: Ông viết cách nào. Nghề văn có cực 
lắm không. Thường viết một tác phẩm bao lâu. Việc xuất 
bản có những trở ngại nào... 

Một ích lợi nữa. Ở trên chúng ta đã nói, khi ít lời, bạn tránh 


được sai lầm trong tư tưởng. Người nghe của bạn cũng tin 
cậy ở bạn điều ấy. Một luật hết sức tự nhiên, là người ta quý 
trọng lời của kẻ ít nói. Bạn cáng tiếc lời, thiên hạ càng chú ý 
nghe. Có khi bạn nói ra những tư tưởng không sâu sắc gì. 
Nhưng bởi vì người nghe yên trí rằng, bạn là người "Ăn có 
nhai, nói có nghĩa". Nên trọng những tư tưởng của bạn như 
vàng. 

Tóm lại, nói ít được nhiều ích lợi. Từ đây, trong câu chuyện 
hằng ngày, bạn hãy cương quyết hãm khẩu. Có khi đọc xong 
Phần này, bạn hối hận sự đa ngôn đã qua của mình. Bạn cố 
gắng đặt cho ngọn lưỡi một dây cương để trì nó lại khi bạn 
nói. Nhưng rồi vài bữa sau, bạn cũng thấy mình trở lại tật 
cũ. Tuy nhiên, bạn cố gắng canh phòng nó hàng ngày. Bạn 
hãy viết mấy tiếng này để mỗi sáng tự ám thị: "Hãm khẩu. 
Hãm khẩu. Hãm khẩu". Trên đường tu tâm, tuy chưa thành 
công được điều gì, nhưng đã thắng được ngọn lưỡi, bắt nó ít 
nói là đã thành công khá lắm rồi. Thánh nhân có câu: "Nếu 
ai không phạm tội trong lời nói, người ấy là kẻ hoàn toàn, có 
thể kiểm hãm cả thân thể mình. Nếu bạn không tin lời 
chúng tôi, thì ít ra, bạn nên suy gẫm trong lòng những tiếng 
vàng ngọc ấy. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Biết Nghe 


Bà Dale Carnegie viết quyển "How to help your husband to 
get ahead" đã phải dành phần riêng một Phần bàn về nghệ 
thuật nghe người vợ, khi nói chuyện để "giúp chồng thành 
công" (tên sách của Nguyễn Hiến Lê). Theo bà, khi nói 
chuyện, chẳng những phải nghe bằng tai, mà còn phải nghe 
bằng mắt, gương mặt và toàn thân nữa. Chỉ để giúp chồng 
thành công, mà người vợ khi nói chuyện còn tập thuật nghe 
như thế, thì riêng bạn, trên đường đời để làm nên, để được 
thiện cảm với nhiều người, còn phải luyện bí quyết "biết 
nghe" nữa. 

Đã hơn một lần, chúng tôi bảo, bất cứ ai đều ham nói, nghĩa 
là ham được nghe. Và xin bạn để ý cho rằng đa số con người 
ta có tâm lí ấy. Người ta thích kể lể tâm sự, ưa quảng cáo tài 
đức, kinh nghiệm của mình. Người ta hay dạy đời, chỉ trích, 
cãi lí, mỉa mai, nói chuyện dông dài. Ai không nghe, người ta 
có ác cảm. Còn bạn muốn nên người nói chuyện có duyên, 
ai cũng mến thích và ham gặp như một tri âm thì, thưa bạn, 
xin bạn hãy biết nghe. 

Nghe với toàn con người bạn! 

Nghĩa là sao? Là bạn phải lắng nghe kẻ khác để tìm hiểu họ, 
coi họ muốn nói gì với bạn. Nếu người có tật nói rườm rà, 
bạn phải rút những đại ý, để rồi trả lời theo những điều họ 
hỏi, hay cắt nghĩa rộng ra những điều họ nói chưa hết ý. Nhờ 


bạn chăm chú nghe, khi nói bạn lặp lại ý họ, họ sung sướng 
vì được bạn hiểu, và có cảm tình nồng hậu với bạn. 

Nghe bằng hai tai không đủ. Phải nghe bằng mắt nữa. Mắt 
bạn phải ngó ngay mắt của người nói, để thu hút những điều 
mà lời họ phô bày không hết. Bạn cứ bình tĩnh ngó ngay mặt 
người nói. Họ muốn như vậy, vì khi nói, họ không phải chỉ 
nói bằng miệng mà bằng đôi mắt nữa. Bạn dồn nhãn lực vào 
gương mặt họ, là mua được thiện cảm của họ ngay. 

Bạn còn phải nghe bằng nét mặt nữa. Nếu bạn thuật cho tôi 
nỗi thống khổ của bạn khi bạn gặp nạn, mà mặt chúng tôi 
bình thản như bàn thạch, hay cười nữa, thì chắc chắn làm 
bạn bất mãn chúng tôi. Khi chúng tôi thuật lại cho bạn một 
tin mừng nào đó, mà mặt bạn sầu thảm, thì chắc chắn về 
sau, chúng tôi không thích báo tin mừng cho bạn nữa. Tâm lí 
của thiên hạ không khác bạn và tôi. Vậy khi nghe tùy tình 
tiết câu chuyện, bạn hãy đổi thay nét mặt để tỏ ra bạn 
thông cảm với người nói. Như vậy, họ thấy rằng, bạn quan 
tâm tới họ, "tri âm" với họ, họ dễ dàng có thiện cảm với bạn, 
dù mới gặp bạn lần đầu. 

Bạn cũng có thể làm người nói thỏa dạ, bằng cách bạn nghe 
với những điệu bộ. Có khi bạn gật đầu, có khi bạn chống tay 
dưới cằm,... và khi làm những điệu bộ này, mắt bạn cứ gắn 
chặt vào tròng mắt họ, đồng thời tâm tình câu chuyện mà 
nhăn trán tỏ vẻ suy nghĩ, lo âu hay nở nụ cười để biểu lộ sự 
đồng tình. 

Miệng dùng để nghe cũng được nữa. Nghe bằng miệng là 
trong khi kẻ khác nói, tùy ý nghĩa câu chuyện mà bạn buông 
ra tiếng "vâng, ừ, dạ, phải đấy, thật đấy,... " hay nói một vài 


câu tỏ ra bạn đồng ý với họ, khen lời nói của họ. Đôi khi, bạn 
ra những câu hỏi để gợi cho người đối thoại nói hết ý họ 
muốn nói. Có nhiều câu hỏi chận họng kẻ khác, thì cũng có 
nhiều câu hỏi làm họ hăng hái nói thao thao. 

Nghe với tâm hồn quân tử: xã hội cấu thành, bởi nhiều phần 
tử bất đáng, thì câu chuyện cũng có nhiều lời làm bạn không 
vừa lòng. Người thì chỉ nói về bản ngã của mình. Kẻ khác 
hay chỉ trích. Kẻ nọ phán đoán theo thành kiến. Nhiều người 
nói tục. Xin bạn hãy bỏ quạ Coi những tiếng ấy như nước đổ 
đầu vịt vậy. Cười cười với họ, rồi gợi cho họ nói chuyện khác 
bổ ích hơn. 

Nghe với tinh thần học hỏi. Khổng Tử nói: "Tam nhân đồng 
hành tất hữu ngã sư: Ba người cùng đi ắt có một người làm 
thầy tạ" Chúng tôi có thể nói với bạn "Nói chuyện với ai 
cũng có thể học được điều hay, "ai" hiểu cả những tên trộm 
cướp nữa." Thật vậy. Trên đời này, ai mà không có tật xấu, ai 
mà nói ra không bao giờ lầm lẫn. Những gì xàm láp kẻ khác 
nói, ta hãy để ngoài tai. Thu hút những cái hay của họ. Cả 
những người nói bậy rất nhiều, vẫn dạy ta không ít. Họ 
không nói lời vàng ngọc, thì thấy gương họ, ta cố gắng 
tránh, để khi nói chuyện, đừng gây ác cảm như họ. Cái tệ 
của họ cho ta cái hay Trong trường hợp nhiều người hội lại 
nói những chuyện bá láp: ta vẫn học được điều bổ ích. Học 
tính tình con người. Lúc hội lại đông người ta ít tự chủ, bị 
ảnh hưởng của đoàn thể. Nhất là khi nói diễu cợt, họ nói với 
tất cả chân tướng của mình. Bạn hãy quan sát diện tướng 
của họ, nghe lời họ nói, để biết bề trái tâm lí của họ, để dò 
trình độ văn hóa và kinh nghiệm cuộc đời của họ để rút ra 


kinh nghiệm cho bản thân mình. 

Khi có tinh thần học tập như vậy, tất nhiên bạn sẽ hứng thú 
nghe kẻ khác nói chuyện. Bạn tỏ vẻ ham mê, chú ý từng lời 
nói, từng điệu bộ của họ, nên họ thích mến bạn, vì thích bạn 
kính trọng và phục tài ăn nói của họ. 

Vậy xin bạn khi nói chuyện với ai, đều chú ý nghe họ hơn là 
nói. Nghe bằng toàn thân, nghe với tâm hồn quân tử, nghe 
với hứng thú. Bàn chuyện với người, mà bạn nghe như vậy, 
chắc chắn họ coi bạn là tri kỉ. Họ coi bạn là người nói chuyện 
có duyên. Mà kì thực bạn nói có nhiều đâu. Chính họ nói 
nhiều chứ. Bạn nghe. Nói là phụ. Thế mà bạn thuyết phục 
được họ, éo le thay tâm lí của nói chuyện. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Biết Khen 


Trước hết, chúng tôi muốn bạn hiểu đúng tiếng "khen". Khen 
để thu tâm trong câu chuyện không phải nịnh. Người nịnh là 
người có tâm hồn đê mạt, tự hạ mình để tôn thờ giả dối kẻ 
khác, hầu tìm một lợi ích nào, chúng tôi nhớ một câu: "Mọi 
tên nịnh nọt đều sống nhờ kẻ nghe theo nó" Thật là những 
lời biểu lộ được hết bụng dạ tiểu nhân của kẻ nịnh. 

Ngọn lưỡi của người nịnh, không phải là ngọn lưỡi khen 
người mà chúng tôi muốn bạn có. 

khen đây là một đức tính họa hiếm, như bông hoa thơm dịu 
khó kiếm. Nó là kết quả của đầu óc khôn ngoan, thành thật, 
tự chủ, khoan từ, tế nhị. 

Trong câu chuyện, rất nhiều người không biết coi nó như bí 
quyết để thu tâm. Không ít kẻ dùng nó quá lố, thành ra 
người vụng xã giao. Chúng tôi muốn bạn khôn khéo sử dụng 
nó, như chiếc chìa khóa thần diệu để mở mọi cửa lòng. 

Mà làm sao cho lời khen có hiệu quả mong muốn. Phải có 
những đức tính mà chúng tôi vừa kể trên. 

Có màu sắc khôn ngoan. Người lặn lội nhiều với đời, sau 
cùng nhận thấy con người rất yếu với lời khen. Bạn chắc 
từng thấy nhiều em bé giúp bạn làm một việc gì, mà bạn 
khen giỏi, chúng làm đổ mồ hôi hột mà cũng không rên khổ. 
Mà không phải con nít thích lời khen. Washington lấy làm 
sung sướng khi ai gọi ông là "Đại Tổng Thống Hoa Kỳ". Còn 


Victor Hugo, lúc nào cũng muốn tên mình được đặt thế 
Paris. Trong cuộc sống hàng ngày, quan sát một chút, bạn 
thấy không biết bao nhiêu người cao tuổi, ăn học rộng, vẫn 
thèm lời khen. Biết tâm lí bất diệt ấy, người khôn ngoan 
dùng lời khen để làm thỏa dạ những kẻ họ giao tiếp. 

Có màu sắc thành thật. Ở trên chúng tôi đã muốn bạn phân 
biệt đức tánh khen ngợi với sự dua nịnh. Dua nịnh giả dối, 
còn đức tánh khen do sự thành tâm. Bạn nhận rằng, người 
nói chuyện với bạn có những khuyết điểm cũng như ưu 
điểm. Bạn không mù quáng đâu. Nhưng bởi ưu điểm của họ, 
làm bạn quí phục họ nên bạn mới nói cho họ biết tâm trạng 
của bạn. Tài đức bạn nhận ở họ có thật, mà niềm quí phục 
trong lòng bạn cũng thật. Ở đời ai mà không sung sướng 
nghe những lời khen như vậy. 

Do con người tự chủ. Bạn để ý điều này là khen ai một cách 
thành thật không phải dễ như nhiều người tưởng. Nịnh thì 
không có gì. Cứ gán cho kẻ khác đủ thứ tài đức họ không có, 
và tâm hồn thì coi rẻ họ. Còn khen thật, phải tự chủ. Phải 
dẹp đi tính tự ái, mới mong khiêm tốn nhận cái hơn ở người. 
Mỗi lần bạn khen ai, là bạn chịu rằng, kẻ ấy có phần bằng 
bạn hay hơn bạn. Mà khi bạn chịu cách thành thật như vậy, 
bạn bắt mình lép xuống, làm kẻ mình khen nổi bật lên. 
Người được khen có sẵn thị dục huyên ngã, thấy bạn gãi 
ngay chỗ ngứa, tự nhiên thích bạn. 

Mang tính chất khoan tử. Khi buông lời khen ngợi, bạn phải 
có lòng vị thạ Bạn không thích nhận ở kẻ khác những khuyết 
điểm, ưa tha thứ lỗi lâm của họ và chân thành ca ngợi 
những ưu điểm của họ. 


Tế nhị. Nhưng không phải lúc nào cũng khen, ở đâu cũng 
khen, thấy cái gì cũng khen và gặp ai cũng khen. Bạn có 
đầu óc tế nhị, bạn không quá hà tiện lời khen, nhưng phải 
xài đúng lúc, đúng người. Và những điều bạn khen, ai cũng 
phải chịu là đáng ca tụng. Sự tế nhị của bạn, cũng cầm 
cương cho ngọn lưỡi của bạn. Kẻ kém lương tri khen quá lố, 
thành ra ngạo nghễ, khiến người được khen phải đỏ mặt. 
Bạn không như họ. Lời bạn khen rất xứng với công lao, tài 
đức kẻ khác, vừa đủ tỏ rằng bạn kính phục họ. Vậy trong 
câu chuyện, bạn đừng tiếc những lời khen hàm súc những 
đức tính trên. Khen nào tốn tiền bạc gì đâu, nhưng nếu bạn 
biết dùng nó, đời sống bạn sẽ được nhiều cái lợi do thiện 
cảm của bạn, gieo ở người nói chuyện với bạn. Trên đời, kẻ 
nịnh có nhiều, mà kẻ không biết khen cũng không ít. Một 
đàng làm cho người ta ngượng, một đàng làm cho người ta 
buồn. Con người luôn luôn muốn thiên hạ nhận mình có 
công lao, có giá trị. Một khi ai buông lời khen đúng chổ, con 
người nghe tâm hồn lâng lâng. Bạn là người khéo sử dụng lời 
khen. Bạn tập can đảm, buông những lời thành thật tán 
dương người nói chuyện với bạn. Bạn sẽ nắm tâm hồn họ. 

Sự khen ngợi, không phải chỉ căn cứ ở một đôi tiếng bạn 
thốt ra, để làm nổi bật những ưu điểm của kẻ khác. Bạn có 
thể nhìn nhận cái hay của họ, bằng cách bạn che lấp mình 
đi khi nói chuyện. Gặp vấn đề nào, kẻ đàm luận với mình 
không hiểu, bạn đừng giành nói, hãy để họ tỏ bày. Bạn nên 
mở đầu: "Xin ngài dùng kinh nghiệm của mình chỉ cho biết... 
nhờ sức học vấn uyên thâm của ngài, ngài cắt nghĩa cho... " 
Những tiếng ấy, vừa có giá trị khiêu khích kẻ khác nói, vừa 


khen họ. Trong khi họ nói, bạn đừng quên có thái độ, có 
gương mặt biểu lộ sự đồng tình của bạn. Thỉnh thoảng dùng 
cái ngó, hay nói vài lời tán dương câu chuyện của họ. Những 
bí quyết gây thiện cảm này xin bạn đừng tưởng ai làm cũng 
được. Phải lâu ngày luyện tập, người ta mới biết lúc nào nên 
sử dụng chúng một cách tinh tế cho người được khen mến 
yêu mình. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Hòa Hoãn 


Chúng tôi muốn bạn hòa hoãn trong hai việc: Nghe ý kiến 
của người và trình bài ý kiến của mình. 

Bí quyết thần diệu để gây thù oán là nói với người đối thoại 
những tiếng: "Ngài lầm quá! Ngài nói bậy. Ngụ Trật lất. Sai 
bét... ". 

Là một người có nghệ thuật nói chuyện, chắc chắn bạn 
không nói như vậy. Bạn bình tĩnh nghe dư luận. Bởi bạn biết, 
người khôn ngoan như socrate còn nói rằng: "Điều ông biết 
chắc, là ông không biết gì cả". Nên bạn không quá tự mãn 
cho ai khác điều lầm. Bạn có thể tìm được chân lý, thì thiên 
hạ cũng có thể gặp sự thật như bạn. Một vấn đề nào đó, 
được bạn và người khác thảo luận. Bạn dùng lý kuận học để 
thấy sự thật, nhưng không phải chỉ có thể mới đem con 
người đến chân lý. Người ta vẫn có thể nắm trong tay sự thật 
bằng trực giác, bằng siêu hình học, bằng thí nghiệm. 

Chúng tôi vẫn biết, sự thật thì có một vài tiêu chuẩn chung 
để nhận cái đẹp. Nhưng bạn đừng quên rằng mình đang xã 
giao. Vả lại, nếu muốn nguười nói chuyện với bạn chịu rằng 
bạn có lý, bạn phải dẫn dụ cách nào, chớ cộc lốc bảo họ 
lầm, chúng tôi không tin họ nghe theo bạn. Cách hay nhứt 
cho họ mến phục bạn, là bạn hoãn. Hòa hoãn không có 
nghĩa là phủ nhận giá trị lối lý luận của mình, hay nói rằng, 
điều mình suy nghĩ bấy lâu là lầm. Hòa hoãn cũng không 


đồng nghĩa với tán thành mọi ý kiến của người. 

Thưa bạn, đức hòa hoãn mà chúng tôi muốn bạn thi hành, là 
lĩnh hội ý kiến kẻ khác, với tỉnh thần khoa học. Bằng một 
tâm hồn khách quan, bình tĩnh, bạn thu góp bất cứ điều gì 
kẻ khác nói. Có gì gây bất mãn: xin bạn "cho thông qua". 
Thưa bạn, trong câu chuyện, có nhiều điều chúng ta phải bỏ 
qua, không hơi sức nào chận lời tha nhân lại để đính chính, 
chỉ trích. 

Không bổ ích gì cho mình, mà còn gây thù oán. Trong xã hội, 
có nhiều người hay nói bậy, xét đoán theo thành kiến, thay 
đổi ý kiến như gió đổi chiều. Vậy thượng sách, là hòa hoãn 
nghe, dù phải nghe một kẻ ngu dốt. Đức hòa hoãn còn ảnh 
hưởng tới lời nói của bạn nữa. Chúng tôi không kể những 
trường hợp bạn bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn nói, những lúc 
bạn bị kẻ khác chỉ trích. Rất ít người tự chủ trong những "ca" 
nầy, người ta lồng lên, đem đủ thứ lý luận đem chọi vào mặt 
đối phương, để bắt họ nhận rằng, họ lầm, và người ta có lý. 
Kết quả là bất hòa, và ai cũng tưởng mình nắm sự thật. 
Chúng tôi, không muốn bạn đi theo đường lối ấy. Khi bị chọc 
tức, xin bạn hãy tự chủ. Bạn trầm tĩnh trình bày ý kiến và 
những lý lẽ của mình. Bạn cố gắng đặt mình ở lập trường tư 
tưởng của đối phương, để nhận ở họ những điều có lý. 

Nếu họ lầm, bạn lịch sự, êm dịu, giảng giải làm cho họ đổi ý 
kiến. Nếu họ vẫn gân cổ lên, đánh lý lẽ của bạn, thì "dĩ đà vi 
thượng sách". Không ai chiếm được cái chí của đứa thất phụ 
Cổ nhân đã cho chúng ta biết điều đó. Bạn nhịn họ, giá như 
đồng ý, rồi qua vấn đề khác là hay hơn hết. Khi bạn trầm 
tĩnh trình bày ý kiến, tránh nét mặt cau có, những cái nhìn 


như muốn đánh lộn, khoa chân múa tay, chống nạnh, đấm 
bàn, tắc lưỡi. Tất cả, điều gây nộ khí của đối phương, chớ 
không tăng sức mạnh cho lý lễ của bạn. 

Chúng tôi biết có người, vừa nghe bạn nói hơi tức lý, là chận 
lời bạn. Xin bạn đừng tranh đấu với họ. Để họ nói cho thỏa 
dạ. Họ nói xong, bạn khiêm tốn lấy lời lại. 

Tánh hòa hoãn, cũng cấm bạn không được lập đi lập lại 
những lời kẻ khác nói chạm tự ái bạn. hay nói lầm. Bạn phải 
tỏ ra mình độ lượng. 

Tóm lại, bạn nên hòa hoãn. Hòa hoãn trong khi nghe cũng 
như khi nói. Nóng nảy cọc căn: tất cả là những lời gây thù 
oán. Khách quan khi nghe ý kiến của người, khoan dung tha 
thứ lỗi lầm của người. Êm dịu khiêm tốn trình bày ý kiến của 
mình, là bí quyết giúp bạn nói chuyện duyên dáng. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Cẩn Ngôn 


Khổng Tử quả đã am hiểu ý nghĩa thâm sâu của cẩn ngôn, 
nên mới nói: "Vô đa ngôn: Đa ngôn đại bại". Bạn nên đọc lời 
vàng ngọc đó. Bạn nên cân, như người ta cân vàng, những 
lời nói của mình. 


1/ Im lặng cách riêng cái "tôi" của bạn. 

Làm sao cho câu chuyện của bạn bớt những tiếng "Tôi, 
Chúng tôi". Nếu người bàn chuyện với bạn có bàn chuyện về 
cá nhân bạn, về môn học, nghề nghiệp, hay về những người 
thân của bạn, xin bạn khôn khéo đổi vấn đề. Bạn có thể trả 
lời vắn tắt rồi hỏi lại về chuyện khác. Lẽ dĩ nhiên, không 
phải tỏ thái độ huyền bí. Có vẻ bí mật sẽ gây nghi ky. Bạn 
vẫn cho ý kiến như thường, vẫn tranh luận như thường, 
nhưng không đem cái "tôi" của mình ra mà thuyết thao 
thao. Bạn nên là nhạc sĩ và người nói chuyện với bạn là nhà 
toán học, thì bạn đừng bàn về âm nhạc mà bàn về toán học, 
về Pascal, về Einstein. 

2/ Im lặng cách riêng về những người vắng mặt. 
Chúng tôi đã nói với bạn, con người thích nói hành, và trong 
100 câu chuyện, có đến 60 câu lấy kẻ khác làm đầu đề. Xin 
bạn tránh tật xấu này đối với những người vắng mặt, mà 
bạn không thích hay không đồng ý kiến. 

Phải tập có tinh thần cao thượng, khoan dung. Nếu ai có hỏi 


ý kiến bạn về việc làm, về hạnh kiểm của người thứ ba, thì 
bạn nên nói, mình không rõ lắm, và thay đổi vấn đề. Buộc 
lòng, bạn chỉ khen những tính tốt của kẻ ấy, để trả lời cho 
người hỏi khỏi nghi ky. Nếu người vắng mặt bị công kích, và 
thấy cần bênh vực thì bạn nên bênh vực một cách khách 
quan, lễ phép dịu hiền. Nếu kẻ nói chuyện với bạn là người 
dưới quyền bạn, và họ nói xấu ai thì bạn nên kín đáo khuyên 
họ đổi câu chuyện và bạn tỏ ra khoan hồng với người vắng 
mặt. 

3/ Kỹ lưỡng rất mực khi nói lại lời kẻ khác. 

Những bí mật tình cờ bạn biết, cũng như những bí mật kẻ 
khác muốn bạn giữ gìn, thì khi không đủ lý do để tiết lộ, xin 
bạn hãy giữ đến xuống mồ. Trong trường hợp bắt buộc phải 
thuật lại lời của kẻ khác, bạn hãy cực kỳ thận trọng. Phải nói 
đúng như người ấy đã nói, và bạn nên thêm câu "Theo tôi 
nghe, tôi nghe lại". Điều gì mà nghe mà nhớ một cách mơ 
hồ, thì tốt hơn đừng nói lại. Những câu chuyện nào có thẩ 
khiến người nghe hiểu lầm, hay tìm cách đôi chối, thêm oán 
thù, bạn nên để mình biết thôi. Nói ra, nhiều khi có hại, vừa 
cho kẻ đã nói những lời ấy, vừa cho người nghe và vừa cho 
bạn nữa. Xin bạn hãy cẩn ngôn để tránh những phiền lụy ấy. 
4/ Lựa lời mà nói chơi. 

Rất ít người được rèn luyện đầy đủ về lòng tự ái để chịu 
nghe người khác nói chơi và chọc giận. Có người coi vui vẻ, 
chọc ghẹo người ta, đến khi bị "chọc" lại vài câu, liền đổ 
quạu, và gây gổ. Nhiều người bạn chí thân của ta cũng vậy. 
Thường họ vui tính dễ tha thứ. Nhưng có khi bị nhức đầu, 
hay ăn không tiêu v.v... một tiếng nói chơi hết sức nhẹ của 


ta, cũng có thể làm cho họ phật lòng. Cho nên lúc nào muốn 
nói chơi để mua vui, bạn phải kỹ lưỡng trong từng tiếng. 
Nhìn chung, con người muốn thiên hạ lấy những ưu điểm 
của mình làm trung tâm điểm. Nhưng lại khó chịu, bến lẽn, 
nóng giận, oán thù, khi những khuyết điểm về thể xác, về 
tính tình của mình, bị kẻ khác ngạo nghễ, nhất là ở chỗ 
đông. Ở nhiều dân tộc, người ta ky việc đem tên cha mẹ của 
họ ra để cười nhạo. Khi nghe tên họ của mình bị nêu ra, 
người ta thấy tự ty mặc cảm, tưởng ai cũng hiểm thù, đang 
vạch lá tìm sâu nên ác cảm với người đem nó ra. Vậy trừ 
những chỗ hết sức thân tình, bạn nên cẩn thận việc sướng 
tên, họ kẻ khác, và đừng khi nào có vẻ mỉa mai, hài hước. 
Tóm lại, lời nói nhiều khi đem lại lợi ích cho một người, cho 
một dân tộc, mà cũng nhiều khi làm cho người ta thù oán 
nhau thiên thụ Bạn là người muốn mua lòng ngườibằng lời 
nói, xin bạn chịu khó nói ít, để suy nghĩ kỹ điều mình nói, và 
học ở người được những điều hay Platon viết: "Ai nói, gieo; 
ai nghe: gặt". Xin bạn học nằm lòng câu đó. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Vui Vẻ 


Không biết bạn thì sao chớ chúng tôi thích những người nói 
chuyện vui vẻ. Chúng tôi lấy làm sung sướng giãi bày tâm 
sự với họ, cảm thấy hân hoan khi nghe họ thuật chuyện hay 
chứng minh một điều gì. Người Trung Hoa quả đã hiểu sâu 
tâm lý nhân loại nên thường khuyên nhau trước khi làm 
nghề bán hàng hãy tập cười. Chúng tôi thấy trong cái cười 
nhiều ý nghĩa thâm thúy. 

Đến nhà bạn, gặp bạn vui cười thì bạn chưa nói gì chúng tôi 
đã cảm thấy "Ổ sung sướng quá! Tôi đang đợi anh, thì gặp 
anh đến. Thật là hạnh phúc cho tôi". 

Cái cười mà chúng tôi muốn hiểu là biểu lộ của tâm hồn 
trong sạch, hồn nhiên, vị tha, nhìn cuộc đời bằng cặp mắt 
can đảm, lúc nào cũng muốn làm đẹp lòng kẻ khác. 

Nụ cười như ánh nắng xuân trên nụ hoa chớm nở buổi sáng. 
Nó đem lại hơi ấm cho tâm hồn giá lạnh vì đau khổ. Nó thoa 
dịu những vết thương vì tang tóc, ly biệt cho những nỗi lòng 
cô đơn, yếu thế. 

Cười, làm cho một người thất bại đã ngừng tay chiến đấu, 
tìm lại nguồn hy vọng tin tưởng vào ngày mai. Cười làm cho 
vợ chồng thông cảm nhau, tha thứ cho nhau những khuyết 
điểm và gieo hạnh phúc dưới mái gia đình. Cười siết chặt 
tình bạn bè, giúp hai bên tâm hồn tri âm hiểu nhau hơn, 
nồng nhiệt tranh đấu trên con đường lý tưởng. 


Chúng tôi không thể kể hết với bạn, giá trị của nụ cười. 
Chúng tôi ao ước khi nói chuyện, bạn khéo dùng nó. 

Lẽ cố nhiên, không phải gặp cái gì cũng cười. Đó là thiếu trí. 
Không biết lựa lúc, lựa nơi mà cười hay nói với ai cũng như 
đóng kịch, là gây ác cảm. 

Vui vẻ, chúng tôi muốn bạn có, là con đẻ của tính tự chủ và 
vị thạ Mỗi khi muốn vui vẻ, chúng ta phải chiến thắng tính 
ưu sầu ích kỷ. Vậy muốn vui tươi, trước hết bạn tập tự chủ, 
diệt đi những ưu tư làm cho tâm hồn và gương mặt đượm 
màu tang. Hãy mở cửa lòng đón mọi người. Khi nào bạn vui 
vẻ nói chuyện với kẻ khác, tự nhiện họ săn sớm hầu chuyện 
cùng bạn. Họ thấy mình quan trọng, được chú ý, nên tự 
nhiên có cảm tình với bạn, và muốn giữ bạn luôn để cởi mở 
tâm hồn. bạn soi gương, nở nụ cười, thì tấm gương trả lại 
cho bạn nụ cười. Nếu bạn khóc, nó trả lại cho bạn những 
nếp nhăn rướm lệ. Xã hội xung quanh ta không khác gì tấm 
gương ấy. Nếu niềm nở giao du với người, nồng nàn trò 
chuyện với người, thì người hăng hái đàm đạo với bạn. Ví 
bằng bạn lạc lẽo, ngó kẻ khác bằng bộ mặt nhăn như bị, họ 
sẽ trả lại cho bạn những cái liết lạnh lùng và vẻ mặt đây ác 
cảm. 

Cái gì làm riết cũng thành quen. Nếu bạn chưa từng dùng nụ 
cười để thuyết phục, thì bấy giờ, bạn tập vui vẻ đi. Vui vẻ 
mãi, sau cùng có tập quán tiếp đãi kẻ khác bằng nụ cười 
hấp dẫn. 

Khi giao tiếp với người, phải ân cần chào hỏi họ. Nếu phải 
bắt tay thì bắt lịch sự, thân mật. Giữ nụ cười tự nhiên trên 
môi. Chúng tôi nói tự nhiên vì chỉ có nụ cười thành thật mới 


đi thẳng vào cõi lòng kẻ khác. Còn những nụ cười giả dối xã 
giao, cười mỉa mai, huyền bí, đều gây nghi ngờ thù oán. 
Trong khi bạn vui, nên giữ gương mặt hân hoan, làm cho 
người nghe có cảm tưởng bạn thành thật, và có thiện cảm 
với nó. Đi đôi với gương mặt hoa nở là giọng nói gió xuân. 
Nó có sức hấp dẫn bất kỳ ai, kể cả những người nóng cộc, 
khó tính nữa. 

Tóm lại, bạn hãy dùng tình cảm để đổi cảm tình. Không có gì 
lay động tình cảm bằng vui tính. Ai khéo ban nụ cười, sẽ 
mua được thiện cảm của kẻ khác, và trên đời được nhiều 
người cộng tác, mến yêu. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Biết Thuyết Phục 


Khi nói chuyện với ai, chắc chắn bạn muốn điều này. Là bất 
kỳ ai, đều nghe theo bạn, phục lý lẽ của bạn, có thiện cảm 
đậm đà với bạn, và cố gắng thực hiện những điều hay, mà 
bạn đề xướng. Nhưng làm sao để đạt được kết quả đó? 


Dùng lời nói và bí quyết dẫn dụ. 

Lời nói, phải công nhận là một khí giới vạn năng. Tạo hóa đã 
phú giao nó riêng cho loài người để giao tiếp với nhau dễ 
dàng và thúc đẩy hành động. 

Nhờ lời nói, người trong gia đình, cũng như ngoài xã hội, trao 
đổi ý muốn của nhau, giãi bày cho nhau. Cuộc sống chung, 
do đó có sự thông cảm và thông hiểu. 

Nghệ thuật nói quan trọng. Lời nói không phải luôn đem lại 
lợi ích, và hạnh phúc. Có thứ lời nói mua hờn chuốc oán, tán 
gia bại sản. 

Để nó thành một lợi khí thuyết phục thần diệu, bạn phải biết 
những mánh lới riêng khi sử dụng nó. 


Hãy học thuộc lòng những bí quyết sau nầy của Dale Car 
nedgie: 

1/ Nói những gì có liên quan đến sở thích của kẻ khác. 

2/ Phải kính trọng ý kiến kẻ khác. 

3/ Đừng cãi lộn. 


4/ Có lầm thì vui vẻ nhận lỗi liền. 

5/ Nói ngọt như đường. 

6/ Nếu như câu nói khiến người ta trả lời "có... ừ". 
7/ Để kẻ khác nói cho đã. 

8/ Để cho kẻ khác sung sướng tưởng mình tự có ý kiến mà 
bạn đề xướng. 

9/ Chân thành xét theo quan điểm kẻ khác. 

10/ Hãy quý mến, tìm hiểu, thương hại kẻ khác. 
11/ Trước khi chỉ trích phải thành thật khen. 

12/ Tránh giọng ra lệnh. 

13/ Giữ thể diện người ta. 

14/ Thành thật tán dương công lao kẻ khác. 


Đó là những "ngón thần" nếu bạn chịu khó áp dụng chắc 
chắn sẽ thuyết phục thành công. 

Bạn chưa vững bụng ư? 

Thì xin bạn cố gắng thi hành những bí quyết nầy nữa? 

1/ Nhất định tâm phục hơn ý phục. 

Con người, kể cả những bực thông thái, thường nghe theo 
kẻ khác vì cảm tình hơn vì phục lý. Họ hay tỏ ra mình có lí trí 
khi nói, hơn là khi nghe. Lúc nói ai cũng muốn đem đủ lí lẽ 
đổ lên đầu kẻ khác, để nói người ta sai còn mình đúng. Ít có 
ai chịu khó dẫn dụ làm kẻ khác chịu thua mình, cho mình 
hoàn toàn có lí. Mà ăn nói như vậy thì kết quả thế nào? 
Thường không được như ta mong muốn. Rất có thể, kẻ nghe 
chịu rằng người cãi lí nói đúng, mà không mấy khi phục 
ngay Chúng ta đừng quên con người rất giàu tự ái, hay ưng 
thuận hành động theo thói quen, dư luận, thành kiến, tư lợi. 


Bạn muốn chúng tôi bỏ thuốc mà bạn nói như vậy: "Hút 
thuốc là thuốc độc. Năm, sáu giọt nhựa thuốc có thể giết 
chết một con vật. Ai hút thuốc sẽ hư bao tử, và người hút 
thuốc lá là người ít tự chủ." Bạn đem lí luận ra dập chúng 
tôi. Trong bụng chúng tôi cho bạn có lí. Tuy vậy chúng tôi 
không nghe bạn. Song nếu nhỏ nhẹ, thành thật bạn nói: 
"Sức khỏe anh có hơi kém. Tôi lo quá. Phải chi anh bớt hút 
thuốc đi. Có lẽ thuốc làm cho anh yếu tim và sau này hư bao 
tử." Nghe những lời ấy, chúng tôi vừa cho bạn có lí, vừa 
vâng theo lời bạn mà bỏ thuốc. Giá có nghiền quá, móc 
thuốc ra, cũng nghe ngán cái nhựa nó làm cho mình chết 
sớm. Tại sao nhưng câu sau này cảm phục được chúng tôi? 
Bởi vì chúng xuất phát từ đáy lòng của bạn, mang màu sắc 
tình yêu và nỗi lo lắng của bạn đối với chúng tôi. Bạn tâm 
phục chúng tôi hơn là lí phục. 

Vậy từ đây, hễ muốn thuyết phục ai, xin bạn đừng lo 

làm cho họ thấy tài lí luận của bạn, đừng điểm mặt họ, đừng 
nói cộc cằn như muốn dạy đời, mà phải dẫn dụ họ. Khẩu 
hiệu của bạn là "làm cho người xiêu lòng, chớ không làm 
cho người ngã lẽ" Và bạn đừng quên, con người dù hay chí 
khí, cũng hay xiêu lòng vì những điều này. 


a) {Lo cho mình được danh tiếng}, được thiên hạ yêu mến 
ngợi khen... 

b) Lo cho mình có nhiều tiền của để đời sống được đảm bảo. 
Người ta có thể bỏ tất cả, để tìm cái mà người ta gọi là 
"huyết mạch của đời sống". 

c) Lo cho mình được yêu và yêu bền vững. Ái tình chi phối 


con người qua không gian và thời gian. Kể cả người ngu nhất 
trong xã hội không biết thứ gì, chớ biết yêu và thèm kẻ khác 
yêu lại. 

Khi nào muốn dẫn dụ ai, xin bạn đừng nói sao cho họ thấy 
rằng, bạn lo lắng về ba điều ấy. Xin bạn chịu khó quên 
tiếng"Tôi đi và khắc trên chót lưỡi bạn những tiếng" anh, chị 
Ông, bà... Đó là những tiếng có bùa phép, làm cho nó có sức 
thuyết phục. 

2) Nếu phải lý luận thì ráng lý luận cho luận lý. 

Con người tuy không thích dùng lý lẽ nhưng vẫn thích điều 
hợp lý. Chúng tôi muốn bạn tâm phục chúng tôi hơn là lý 
phục đã đành, nhưng nếu bạn dùng lý lẽ, một cách ngọt 
ngào, thì chúng tôi vẫn có thể bị bạn"xỏ mũi" mà nghe theo 
bạn. 

Trong câu chuyện hàng ngày, bạn thuyết phục được kẻ 
khác, lần lần bạn có thói quen dẫn đạo tư tưởng. Khi bàn 
luận vấn đề hệ trọng, bạn ảnh hưởng kẻ khác dễ dàng và hy 
vọng khiến họ nghe bạn mà vẫn quí mến bạn. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Thành Thật 


Tật giả dối gây ác cảm trong câu chuyện, mà còn làm cho 
người mang nó mất hẳn uy tín. 

Tạo hóa xây dựng trí tuệ con người, đặt cho nó một đối 
tượng đặc biệt là chân lý, nên một cách rất tự nhiên, con 
người thèm khát cái gì thành thật. Trong khi tiếp chuyện, 
nếu thấy ai vẻ mặt, cái nhìn, cử chỉ hay nghe lời nói nào đó 
tính chất giả dối, dù họ đủ cách nói để gây thiện cảm, song 
bao nhiêu tình cảm, uy tín họ đều thành mây khói. Người 
nghe có cảm tưởng mình đang bị gạt gẫm. Họ không nói 
như mình biết, mình tưởng mà nói ngược lại và có ý phỉnh 
phờ. Nhiều điều họ không biết gì hết, họ bịa đặt ra nói càn. 
Tâm trạng của họ, có khi một đàng diễn ra một ngả. Trong 
khi nói chuyện, họ rào đón, chận lý lẽ này, ngừa lý lẽ nọ. Họ 
hay tự xưng mình không nói láo, hễ nói là nói sự thật thôi. 
Muốn thâu phục thiên hạ bằng lời nói, xin bạn nhất định 
tránh xa tật xấu ấy. Khi thấy cần phải nói, thì nghĩ thế nào, 
bạn hãy tự nhiên nói ra vậy. Dù tưởng sai khác sự thật, bạn 
cũng cứ biểu lộ tư tưởng của mình. Vấn đề cần thiết là thành 
tâm. Cho đặng thuyết phục, không cần bạn phải già mồm 
mép, nói rất nhiều câu đón trước rào sau. Bạn cứ nói thật, 
nói vừa đủ, nói lúc tự chủ: 

" Ai tin hay không mặc kệ”. Khi bạn ăn nói như vậy, chúng 
dám chắc tự nhiên người nghe tin cậy bạn, và coi mỗi lời 


bạn nói như vàng. Lúc nói chuyện bạn nên ngó thẳng vào 
mắt người nghe. Giá có phải vừa làm điều gì vừa làm vừa 
nói, thì cứ làm tự nhiên, chứ đừng có thái độ rình rình hay 
liếc liếc kẻ khác. Những điệu bộ ấy có thể làm cho người ta 
tưởng tâm hồn bạn ít ngay thật. 

Trong xã giao, đừng "đắc nhân tâm" quá, khen ai, mời ai ăn 
uống gì, phải căn cứ vào hảo tâm thực của mình mà khen, 
mà mời. Đừng ngoài miệng có lời dua nịnh, mời lơi mà trong 
lòng thì nghĩ khác. Trước hết, bạn hãy lo cho mình có tấm 
lòng vị tha, chân thành rồi diện lộ tấm lòng ấy ra. Đó là bí 
thuật làm xiêu lòng kẻ khác.Trên đời có biết bao người 
không rành khoa ăn nói. Rất nghèo ngữ vựng, nói rất ít, 
nhưng được nhiều bạn bè. Mỗi lời họ nói ra, kẻ khác trọng 
như vàng. Mà tại sao vậy? Vì họ thành thật. Đức thành thật 
là đức làm tâm hồn người rung động. Có nhiều đứa bé xấu xí 
nhưng có cái ngó thành thật, mở moệng xin kẹo một cách 
thành thật, đi đứng tự nhiên, chúng ta mến chúng, cho 
chúng kẹo và ôm nựng chúng nữa. Muốn mua chuộc nhân 
tâm, chúng ta phải bắt chước một phần sự thành thật của 
trẻ thơ. 

Tuy nhiên, thành thật không có nghĩa là ngây dại. Viện lý 
thành thật mà đem gan ruột của mình biểu lộ cho bất kì ai, 
ăn nói như con nít thì không gì tai hại bằng. Những điều 
không nên nói, không cần nói thì giấu kín tận cõi lòng, còn 
điều gì nói ra có ích thì nói một cách tự nhiên, thân mật. 
Đừng có thái độ huyền bí, muốn giấu kín mà làm cho người 
ta biết được. Đó là thù của tín nhiệm và thiện cảm. Vẫn hiểu 
khi cần nói chuyện, cần điểm đạm, nhưng đừng câm như 


hến, cười cái cười xét đoán, và ngó cái ngó bí mật. Bạn nên 
nhớ, không phải ai cũng đa nghi như Tào Tháo, nhưng mỗi 
người tự nhiên sợ kẻ khác thù oán mình, lo đề phòng những 
tai họa có thể xảy đến cho mình. Nếu bạn nói chuyện với ai 
mà có cử chỉ, thái độ quá huyền bí, người ấy tìm cách xa 
lánh bạn, hoặc thù ngầm bạn và sẵn sàng đối phó. 

Đức thành thật không chịu những cử chỉ quá chiều chuộng 
có vẻ "qua đường". Vậy khi tiếp chuyện, bạn tránh lối xã 
giao, môi mép. Những lời hỏi thăm, mời mọc, khen tặng 
hoang phí, sẽ làm tổn hại sự tín nhiệm của bạn mà thôi. 


Hoàng Xuân Việt 
Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày 
Phải Tỏ Nhân Cách Cao Thượng 


Người ta có thể căn cứ vào lời bạn nói, cách bạn cười, cử chỉ, 
điệu bộ, thái độ của bạn, lúc tiếp chuyện để đánh giá con 
người bạn. Vậy, để gieo uy tín, thiện cảm, nhất định bạn 
phải biểu lộ nhân cách cao thượng của mình trong tất cả 
những phương thế phô diễn tâm tưởng ấy. Sự biểu lộ này rất 
hệ trọng cho danh giá, mà nhiều người chẳng để ý gì. 

Chắc bạn cũng thường gặp nhiều người khi nói chuyện có 
những cái ngó đáng khinh. Họ đưa mắt một cách âu yếm, 
van nài đắm đuối, trợn liếc v.v... Làm cho bạn thấy trong 
tâm hồn họ có tất cả sự ÿ lại, hay hung ác. 

Riêng chúng tôi, đôi khi cũng gặp những kẻ hay cười, những 
cái cười không đáng một xu, mà còn làm nhân cách họ tổn 
thương. Nghe kẻ khác nói tục, họ cười khoái trá. Nghe 
phường son phấn nói chuyện trăng hoa, họ cười như tự cho 
mình là tay kinh nghiệm trong làng chơi. Nghe một bà lão 
tàn tật cất lời vang xin lòng tốt của khách qua đường, họ 
cười hắc hắc. Thấy người mẹ Ôm mặt khóc rưng rức bên xác 
một đức con, họ cười lỏn lẻn với thái độ khinh người. 

Tất cả những điệu cười của họ, khiến cho kẻ khác thấy họ 
tồi tệ, khả ố. Có nhiều khi người nói chuyện thích chóng 
nạnh, hất mặt, nghinh cằm, vung tay vung chân. Làm như 
vậy, họ tưởng kẻ khác coi mình là bậc anh hùng, ăn nói "chí 
khí". Nhưng tiếc thay, dưới cặp mắt người giàu lương tri, họ 


chỉ là kẻ thất giáo, và cách ăn nói của họ, thuộc làng dao 
búa thôi. 

Rồi lại có những kẻ khác bất kỳ nói chuyện với ai điều như 
mất hồn, có thái độ cóm róm. Có lẽ họ cho mình là hạng 
người khiêm tốn và lễ phép, nhưng kỳ thật, họ chỉ là thứ 
người thiếu bản lĩnh và yếu đuối. 

Người khác lại hay hỏi như con nít. Điều không biết, gặp ai 
họ cũng hỏi. Vẫn biết hỏi là bí quyết nói chuyện, nhưng phải 
khéo lắm mới khỏi vô tình tự cáo mình kẻ nhẹ dạ dốt ngu, 
tọc mạch. Đó là chưa nói thứ người muốn biết những điều 
bất đáng, nhơ nhớp đặt những câu hỏi tỏ rõ tâm trạng đê 
hèn của mình. Rồi có những người, nói chuyện khạc nhổ tứ 
tung, cách ngồi trắc nết, vừa nói vừa xỉa răng, ợ ngược ợ 
xuôi nữa. Những cử chỉ ấy của họ, tuy nhỏ nhặt nhưng là 
nguyên nhân làm cho lời họ nói, dù hay đến đâu cũng bị kẻ 
khác coi thường. 

Không cần kể chỉ tiết cho bạn những thứ người bán rẽ nhân 
cách của mình lúc nói chuyện. Một vài thứ người ấy kể ra đủ 
giúp bạn để ý săn sóc lời nói và những thái độ lúc đàm luận, 
hầu thu phục lòng người. Đây là những đức tính bạn nên thi 
hành để bộc lộ giá trị con người của bạn. 

1/ Điềm đạm: 

Chúng tôi đã bàn nhiều với bạn về đức tính cao quý này 
trong "Rèn nhân cách". Ở đây tôi chỉ nói đôi điều cốt yếu có 
liên quan đến việc nói chuyện. 

Gương mặt bạn không quạu nhưng có vẽ trầm lặng. Cặp 
mắt giữ cho khỏi láo liên, mở ra sáng tỏ và ngó ai hay vật gì 
thì gom nhãn tuyến vào người và vật ấy chăm chú. Lúc nói, 


nhìn thẳng vào mắt kẻ nghe. Khi nghe, nhìn mắt kẻ nói. Tâm 
hồn nếu cảm xúc quá, nhất định trấn áp: Đừng để nó bạch 
lộ ra ở nét mặt, giọng nói, cử chỉ... 

Khi vui ta có thể thông cảm cho kẻ khác. Nhưng vẫn giữ 
chừng mực. 

Lúc nghe, bạn nên nghe kỷ lưỡng những điều kẻ khác nói, 
chớ nóng tính cướp lời người ta. 

Lúc nói hãy nói êm thắm rõ rệt, kỹ lưỡng hết ý, hết lời. 

2/ Tha thứ: 

Nhất định không bao giờ cãi lộn. Làm thỉnh và bắt đầu nói 
chuyện khác khi bị kẻ thất giáo chỉ trích, chọc giận. Khi phải 
đính chính điều gì, nói với thái độ quân tử. Giọng nói đầy vị 
tha, êm dịu mà không yếu đuối, cứng rắn, mà không thô 
cộc. Giọng biểu lộ một tâm hồn rộng như đại dương, tránh 
những cách hỏi xóc óc, lối cười mỉa mai. Điệu trề môi khinh 
rẽ, kiểu liếc khiêu khích lòng tự ái kẻ khác. 

3/ Thanh nhã: 

Tránh những câu chuyện có màu sắc ô uế, kích thích phần 
hạ của con người. Giọng nói lúc nào cũng được săn sóc cho 
hợp với tâm tình với câu chuyện và chứng tỏ một tâm hồn 
được giáo luyện đầy đủ. Ky các lối cười lả lơi. Những điệu bộ 
của đôi tay phải tùy tâm tình câu chuyện mà thi hành cao 
nhã, chứng tỏ bạn là người tự chủ, có đầu óc tinh tế. 

Có nhiều đức tánh khác có thể giúp bạn biểu lộ nhân cách 
cao thượng trong câu chuyện. Nhưng ba đức tánh trên, nếu 
thực hiện chu đáo, có thể làm bạn trở thành người nói 
chuyện có duyên và được mến phục. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: M4P 
Được bạn: ms đưa lên 
vào ngày: 1 tháng 2 năm 2004 


